51 


CÁC MÁC 


(SƠ LƯỢC TIỂU SỬ, 
KÈM THEO SỰ TRÌNH BÀY CHỦ NGHĨA MÁC) “° 


Viết ào tháng Bảy - tháng 


Mười một 1914 


In có rút gọn năm 1915 trong Từ 
điển bách khoa Gra-nát, xuất bản lần 
thứ 7, t.28 

Ký tên: V.I-lin 


lời tựa in năm 1918 trong cuốn: 
N.Lêmm. “Các Mác”, Mát-xc0-0n, 


Nhà xuất bản “Sóng uỗ” 


Theo đúng bản thảo, có đối chiếu 


uới bản ïn trong sách 


53 


LỜI TỰA 


Bài viết về Các Mác, hiện nay in thành sách riêng, tôi viết 
năm 1913 (tôi nhớ đại khái như thế) cho cuốn từ điển Gra-nát. 
Cuối bài, tôi có viết một bản mục lục khá tỉ mỉ những sách viết 
về Mác, trong đó, phần lớn kê các tác phẩm viết bằng tiếng 
nước ngoài. Sách này không in bản mục lục đó. Ngoài ra, các 
biên tập viên cuốn từ điển, về phía họ, vì sợ bị kiểm duyệt, nên 
đã bỏ đi phần cuối bài trình bày về sách lược cách mạng của 
Mác. Tiếc thay, ở đây, tôi không thể viết lại đoạn ấy được, vì 
bản nháp còn nằm đâu đó trong các giấy tờ của tôi để ở Cra-cốp 
hay ở Thụy - sĩ. Tôi chỉ nhớ rằng ở phần cuối này của bài, tôi 
nhân tiện dẫn ra một đoạn trong bức thư của Mác viết cho 
Ăng -ghen đề ngày 16-4-1856, trong đó Mác đã viết: "Ở Đức, 
toàn bộ vấn đề phụ thuộc vào khả năng tái diễn lại cuộc chiến 
tranh nông dân để ủng hộ cuộc cách mạng vô sản. Như vậy mọi 
việc sẽ tốt'“, Đấy là điều mà từ năm 1905 những người men-sê-vích 
ở nước ta đã không hiểu và đến bây giò, họ đã đi đến chỗ phản 
bội hoàn toàn sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và chạy sang phe giai 
cấp tư sản. 


N. Lê-n1n 


Mát-xcơ-va, 14-5-1918. 


54 


Các Mác sinh ngày 5 tháng Năm 1818, theo lịch mới ở Tơ-ri-ơ 
(miền Ranh nước Phô). Cha là luật sư người Do-thái, đến năm 
1824 thì theo đạo Tin lành. Gia đình ông phong lưu, có học 
thức, nhưng không phải là gia đình cách mạng. Sau khi tốt 
nghiệp trường trung học ở Toơ-ri-ơ, Mác vào học Trường đại học 
tổng hợp Bon rồi học ở Trường đại học tổng hợp Béc-lanh; ở 
đây, ông học luật và nhất là sử và triết học. Năm 1841, ông học 
xong và trình bày luận án tiến sĩ về triết học Ê-pi-quya. Hồi đó, 
với những quan điểm của ông, ông còn là một người duy tâm 
thuộc phái Hê-ghen. Ở Béc-lanh, ông gia nhập "phái Hê-ghen 
cánh tả" (trong đó có Bru-nô Bau-ơ và nhiều người khác), là 
phái tìm cách rút từ triết học Hê-gphen ra những kết luận vô 
thần và cách mạng. 

Tốt nghiệp đại học, Mác đến ngụ ở Bon với ý định xin một 
chân giáo sư ở đó. Nhưng chính sách phản động của chính phủ 
hồi đó buộc ông phải bỏ ý định làm nghề giáo sư đại học, chính 
phủ đó đã cách chức giáo sư của Lút-vích Phơ -bách năm 1832, 
năm 1836, lại từ chối không cho Phơ-bách vào dạy ở trường đại 
học và năm 1841, cấm giáo sư trẻ tuổi Bru-nô Bau-ơ giảng ở Bon. 
Hồi đó, tư tưởng của phái Hê-ghen cánh tả phát triển rất nhanh 
chóng ở Đức. Lút-vích Pho-bách, đặc biệt là từ năm 1836, bắt 
đầu phê phán thần học và hướng về chủ nghĩa duy vật; đến năm 


Các Mác 55 


1841, chủ nghĩa duy vật đã hoàn toàn chinh phục ông ("Bản 
chất của Cơ-đốc giáo"); năm 1843, tác phẩm "Những nguyên lý 
cơ bản của triết học về tương lai" của ông được xuất bản. Về 
sau, khi viết về những tác phẩm này của Pho-bách, Ăng-ghen 
có nói: "Phải cảm thấy tác dụng giải phóng" của những tác 
phẩm ấy. "Chúng tôi" (nghĩa là phái Hê-ghen cánh tả, kể cả 
Mác) "lập tức trở thành những người theo Pho-bách'. Hồi đó, 
phái tư sản cấp tiến ở vùng sông Ranh, tức là phái có những 
điểm gần giống với phái Hê-ghen cánh tả, đã sáng lập ở Cô-lô-nhơ 
tờ báo đối lập, tờ "Báo sông Ranh" (xuất bản từ ngày 1 tháng 
Giêng 1842). Mác và Bru-nô Bau-ơ được mời làm cộng tác viên 
chính và đến tháng Mười 1842 thì Mác trở thành chủ bút; lúc 
đó, ông rời Bon đến ở Cô-lô-nhơ. Dưới sự lãnh đạo của Mác, xu 
hướng dân chủ cách mạng của tờ báo ngày càng rõ ràng hơn, 
và chính phủ, sau khi đã bắt tờ báo phải theo chế độ kiểm 
duyệt hai lần, rồi ba lần và ngày 1 tháng Giêng 1843 thì quyết 
định đình bản hoàn toàn. Lúc đó, Mác buộc phải rút lui không 
làm chủ bút nữa, nhưng điều đó cũng không cứu vãn được 
tờ báo; đến tháng Ba 1843, tờ báo bị cấm hẳn. Trong số 
những bài quan trọng nhất mà Mác viết trên "Báo sông Ranh”, 
ngoài những bài kể sau này (xem Mục lục sách tham khảo}, 
Ăng-ghen còn chỉ ra một bài nói về tình cảnh của những nông 
dân trồng nho ở thung lũng sông Mô-den#4 nữa. Hoạt động báo 
chí đã làm cho Mác thấy rằng sự hiểu biết của mình về môn 
kinh tế chính trị còn thiếu sót, nên ông bắt đầu chăm chú 
nghiên cứu môn ấy. 

Năm 1843, Mác kết hôn với Giên-ni phôn Ve-xto-pha-len 
ở Crây-txơo-nách. Giên-ni là bạn hồi nhỏ và đã đính hôn 
với ông từ khi ông còn là sinh viên. Vợ ông xuất thân 
trong một gia đình quý tộc phản động ở Phổ. Anh cả của 
Giên-ni phôn Ve-xtơ-pha-len làm bộ trưởng Bộ nội vụ 
Phổ vào một trong những thời kỳ phản động nhất: thời 


56 V. I. Lê-nin 


kỳ từ 1850 đến 1858. Mùa thu 1843, Mác đến Pa-ri để xuất 
bản ở nước ngoài một tạp chí cấp tiến, cùng với Ác-nôn Ru-ghê 
(1802-1880; một người thuộc phái Hê-ghen cánh tả, bị cầm tù từ 
1825 đến 1830, sau năm 1848, sống lưu vong ở nước ngoài; và 
sau 1866-1870 thì ủng hộ Bi-xmác). Tờ tạp chí lẫy tên là "Niên 
giám Pháp-Đức" ấy chỉ ra được số đầu. Vì việc bí mật phát 
hành tờ báo về Đức gặp nhiều khó khăn và vì bất đồng ý kiến 
với Ru-ghê nên tờ tạp chí phải ngừng xuất bản. Trong những 
bài viết trên tạp chí này, Mác đã tỏ ra là một nhà cách mạng, 
chủ trương "phê bình gắt gao tất cả những cái hiện có" và nhất 
là "phê bình bằng vũ khí", và chủ trương kêu gọi quần chúng 
và giai cấp 0ô sản. 

Tháng Chín 1844, Phri-đrích Ăng-ghen đến Pa-ri vài hôm và 
từ đó đã trở thành bạn thân nhất của Mác. Cả hai ông đều 
tham gia hết sức hăng hái vào sinh hoạt đang sôi sục của những 
nhóm cách mạng lúc bấy giờ ở Pa-ri (học thuyết của Pru-đông 
hồi đó có một tâm quan trọng đặc biệt, và Mác đã kiên quyết 
bác bỏ học thuyết đó trong tác phẩm của mình: "Sự khốn cùng 
của triết học", xuất bản năm 1847), và trong khi đấu tranh quyết 
liệt chống mọi thứ học thuyết của chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản, 
hai ông đã sáng lập ra lý luận và sách lược của chủ nshĩa xã hội 
oô sẩn cách mạng, hay là chủ nghĩa cộng sản (chủ nghĩa Mác). 
Xem những tác phẩm của Mác hồi đó, 1844-1848, kể trong: Mục 
lục sách tham khảo. Năm 1845, theo lời yêu cầu của chính phủ 
Phổ, Mác bị trục xuất khỏi Pa-ri, vì bị coi là một nhà cách mạng 
nguy hiểm. Ông sang Bruy-xen. Mùa xuân 1847, Mác và Ăng-phen 
gia nhập hội tuyên truyền bí mật "Đồng minh những người 
cộng sản", đã có những đóng góp xuất sắc cho Đại hội II 
của Đồng minh (họp ở Luân-đôn, tháng Mười một 1847) và 
được sự ủy nhiệm của đại hội, hai ông thảo bản tuyên ngôn 
nổi tiếng "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, xuất bản vào tháng Hai 


Các Mác 57 


1848. Tác phẩm này trình bày một cách hết sức sáng sủa và rõ 
ràng thế giới quan mới, chủ nghĩa duy vật triệt để - chủ nghĩa 
duy vật này bao quát cả lĩnh vực sinh hoạt xã hội, - phép biện 
chứng với tư cách là học thuyết toàn diện nhất và sâu sắc nhất 
về sự phát triển, lý luận đấu tranh giai cấp và vai trò cách 
mạng - trong lịch sử toàn thế giới - của giai cấp vô sản, tức là 
giai cấp sáng tạo ra một xã hội mới, xã hội cộng sản. 

Khi cách mạng tháng Hai 1848 bùng nổ, Mác bị trục xuất 
khỏi Bì. Ông trở về Pa-ri, rồi sau cách mạng tháng Ba”, ông 
lại rời Pa-ri, trở về Đức, cụ thể là về Cô-lô-nhơ. Ở đấy, từ 
ngày 1 tháng Sáu 1848 đến ngày 19 tháng Năm 1849, "Báo 
sông Ranh mới" được xuất bản, do ông làm chủ bút. Quá 
trình những sự biến cách mạng từ 1848 đến 1849 và sau đó, 
tất cả những phong trào vô sản và dân chủ ở tất cả các nước 
trên thế giới, đã chứng thực một cách rực rỡ lý luận mới đó. 
Phe phản cách mạng vừa chiến thắng liền đưa Mác ra tòa (9 
tháng Hai 1849, ông được xử trắng án), rồi trục xuất ông ra 
khỏi Đức (ngày 16 tháng Năm 1849). Thoạt tiên, ông lại đến 
Pa-ri, cả ở đấy, sau cuộc biểu tình ngày 13 tháng Sáu 18494, 
ông lại bị trục xuất, rồi ông sang ở hẳn Luân-đôn cho đến khi 
qua đời. 

Hoàn cảnh của cuộc đời lưu vong, được bộc lộ hết sức rõ 
ràng qua thư từ trao đổi giữa Mác và Ăng-ghen (xuất bản năm 
1913), vô cùng chật vật. Mác và gia đình ông đã bị cảnh túng 
quẫn thẳng tay giày vò; nếu không được sự giúp đỡ thường 
xuyên và hết lòng hết dạ của Ăng-ghen về mặt tài chính thì 
không những Mác không thể viết xong bộ "Tư bản", mà chắc 
chắn còn ngã quy trong cảnh cùng khốn nữa. Ngoài ra, những 
học thuyết và trào lưu thịnh hành nhất của chủ nghĩa xã hội 
tiểu tư sản, của chủ nghĩa xã hội phi vô sản nói chung, buộc 
Mác phải thường xuyên tiến hành một cuộc đấu tranh quyết 
liệt, đôi khi phải chống đỡ những đòn công kích cá nhân dữ 


58 V. I. Lê-nin 


đội nhất và ngu xuẩn nhất ("Herr Vogt"5). Xa lánh các nhóm 
kiều dân, Mác phát triển lý luận duy vật của ông trong một loạt 
tác phẩm sử học (xem Mục lục sách tham khảo), ra sức nghiên 
cứu môn kinh tế chính trị. Mác đã cách mạng hóa môn khoa 
học này (xem học thuyết của Mác nói ở sau) trong những tác 
phẩm "Góp phần phê phán kinh tế chính trị học" (1859) và "Tư 
bản" (quyển I. 1867). 

Thời kỳ phục hưng của các phong trào dân chủ, vào cuối 
những năm 50 và trong những năm ó0, đã làm cho Mác trở lại 
hoạt động thực tiễn. Năm 1864 (ngày 28 tháng Chín), Quốc tế I 
nổi tiếng, tức "Hội liên hiệp công nhân quốc tế”, được thành 
lập ở Luân-đôn. Mác là linh hồn của tổ chức này, là tác giả bài 
"Lời kêu gọi"! đầu tiên và một số lớn nghị quyết, tuyên bố và 
tuyên ngôn. Trong khi thống nhất phong trào công nhân các 
nước, trong khi tìm cách hướng mọi hình thức khác nhau của 
chủ nghĩa xã hội phi vô sản, tiền mác-xít (Mát-di-ni, Pru-đông, 
Ba-cu-nin, phong trào công liên tự do chủ nghĩa Anh, những 
thiên hướng hữu khuynh của phái Lát-xan ở Đức, v. v.) vào 
con đường hoạt động chung, trong khi đấu tranh chống 
những lý luận của tất cả các phái và trường phái ấy, Mác đã 
rèn đúc được một sách lược duy nhất cho cuộc đấu tranh vô 
sản của giai cấp công nhân các nước. Sau thất bại của Công xã 
Pa-ri (1871) mà Mác đã dùng quan điểm cách mạng để đánh 
giá một cách rất sâu sắc, đúng đắn, xuất sắc và có fác đụng 
tích cực (trong cuốn "Nội chiến ở Pháp" 1871), và sau khi 
phái Ba-cu-nin gây chia rẽ trong Quốc tế thì Quốc tế không 
thể tồn tại ở châu Âu được nữa. Sau đại hội năm 1872 họp ở 
La Hay, đề nghị của Mác là chuyển trụ sở Hội đồng trung 
ương của Quốc tế sang Niu-oóc, được chấp nhận. Quốc tế I đã 
hoàn thành vai trò lịch sử của nó và nhường chỗ cho một thời 
kỳ phát triển vô cùng lớn mạnh hơn trước của phong trào 
công nhân tất cả các nước trên thế giới, thời kỳ mà phong 


75 7Ã II „0y s _a 
4 “. <4 ⁄⁄ `^PP, -2,⁄⁄252 


”.⁄2~22.4 “se... 
L4 ~?. “xố xa ~ ˆ 
2+... £ 2> 2+. s ong “(0 0B0BN 
⁄ ““⁄ te. /ể a⁄ .~—*8_ 
.~^ ⁄ Ẩxÿ,z- “đá “xế” ^xx~< ~9, — , “4 
“ ⁄⁄2/⁄.., Z.Z `. 5  soan 
“ác Na cai ng ch 
- “9s .'.‹‹ 


- 


F4 

SA can “.. 2400, 2z... 

Â.«va~~ P20 ... ⁄ 4 să¿ :Š + : 2z. 

V216 24 2722705 
")Ð Z+t +. tr... ` << 

M222: SE:g-⁄20.Ét Ø5. 92a 


/ Y8 en #Si£7 “4% " 

, sử 222⁄2- 2z 
2-94 226x125 >2 2y 25212. 
J4898Nk.4 <4 h D3 P % F3MP PP-ttasSnan6 ⁄4#2.... 


¿2% - Œ £ “4~- ..+2/2⁄.)-⁄⁄. 4 5i 
Z ⁄2/ K~zz-2⁄ˆ *⁄⁄Z2s* c7 7#. ⁄4 
„ 22cAv2Z2 wa20kcanE 95k “ai 
t22>—Z⁄4 +14 ‹ 2-4⁄c222 <2s«- 
Ø'9W8- sp Ế +2 =— ‹ 2S 2É 2+ x2, 
— 4 122 ~ 22002272 222 


”- - 7 27 

c~⁄zZ ˆav 2 ~~^ ~ ⁄23~ ⁄%.*2-^ “se« t 2⁄2 ý '22~<— 
W Zˆ— c-—-nê ⁄2,R.....e—= z2.Ð „2V 7... 5 %x“%, 

~ - s2. <- A.->~++>~=/ 1x, 09-227: * đz<2-- /2V7/ vx»„.4⁄z 


“4% »~-^ „v22. .“..“ “~-.- 2€Œti, “+ 
lx<<4A*“, (201/86 £ J~p4<4, mm⁄/6šJc đhờnc xi La//06X Z2c<s2:4-.) 5 
-.—" 7 uibg= XĂ~ “2221124 ~/25= 4-7 P“=‹ 
»ˆ⁄2⁄241 + 22⁄2 Xem ESx</ LH it 42xe^- 
ST... _ 1 


Trang đầu bản thảo của V. I. Lê-nin “Các Mác” Tháng Bảy - 
tháng Mười một 1914 


Các Mác 59 


trào công nhân phát triển về bề rộng, thời kỳ thành lập nhiều 
đảng công nhân xã hội chủ nghĩa có tính chất quần chúng trong 
từng quốc gia dân tộc. 

Hoạt động khẩn trương của Mác trong Quốc tế và những 
công tác nghiên cứu lý luận còn khẩn trương hơn nhiều của ông 
đã làm cho sức khoẻ của ông bị suy yếu hẳn đi. Ông tiếp tục cải 
tạo môn kinh tế chính trị và viết phần cuối bộ “Tư bản” trên cơ 
sở gom góp rất nhiều tài liệu mới và học thêm nhiều thứ tiếng 
(tiếng Nga chẳng hạn), nhưng bệnh tật không để cho ông viết 
xong bộ “Tự bản ”. 

Ngày 2 tháng Chạp 1881, vợ ông từ trân; ngày 14 tháng Ba 
năm 1883, ông yên giấc nghìn thu trên chiếc ghế bành. Ông 
được an táng tại nghĩa trang Hai-ghết ở Luân-đôn, nơi đã an 
táng vợ ông. Trong số các con cái của Mác, có mấy người đã 
chết yếu ở Luân-đôn, khi gia đình ông sống nheo nhóc trong 
cảnh rất khốn đốn. Ba người con gái của Mác đều kết hôn với 
những người xã hội chủ nghĩa Anh và Pháp; ba người con gái 
này là Ê-lê-ô-nô-ra Ê-vê-linh, Lô-ra La-phác-gơ và Giên-ni 
Lông-ghê. Con trai Lông-ghê là đảng viên Đảng xã hội chủ 
nghĩa Pháp. 

HỌC THUYẾT CỦA MÁC 


Chủ nghĩa Mác là hệ thống các quan điểm và học thuyết 
của Mác. Mác đã thừa kế và hoàn chỉnh một cách thiên tài ba 
trào lưu tư tưởng chủ yếu của thế kỷ XIX, thuộc ba nước tiên 
tiến nhất của loài người: triết học cổ điển Đức, môn kinh tế 
chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội Pháp gắn liền với các 
học thuyết cách mạng Pháp nói chung. Tính triệt để và tính hoàn 
chỉnh tuyệt vời (mà ngay cả kẻ thù của Mác cũng phải thừa 
nhận) của những quan điểm của ông (mà toàn bộ họp thành 
chủ nghĩa duy vật hiện đại và chủ nghĩa xã hội khoa học hiện 
đại, tức là lý luận và cương lĩnh của phong trào công nhân ở tất cả 


60 V. I. Lê-nin 


các nước văn minh trên thế giới) buộc chúng tôi, trước khi 
trình bày nội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mác, tức là học 
thuyết kinh tế của Mác, phải trình bày sơ lược thế giới quan 
chung của Mác. 


CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRIẾT HỌC 


Từ 1844 - 1845, thời kỳ mà những quan điểm của Mác hình 
thành, Mác đã là một nhà duy vật chủ nghĩa, đặc biệt đứng về 
phía L. Pho-bách, mà mãi cho đến sau này, Mác cũng vẫn cho 
rằng chỗ yếu của Phơ-bách chỉ là ở chỗ chủ nghĩa duy vật của 
Phơ-bách còn thiếu triệt để, thiếu toàn diện. Đối với Mác, tác 
dụng lịch sử thế giới có tính chất "vạch thời đại" của Pho-bách 
chính là ở chỗ ông đã đoạn tuyệt hắn với chủ nghĩa duy tâm của 
Hê-ghen và đã thừa nhận chủ nghĩa duy vật. Chủ nghĩa này, 
ngay từ "thế kỷ XVII, nhất là ở Pháp, đã đấu tranh không những 
chống các thiết chế chính trị hiện hành, cũng như chống tôn giáo 
và thần học, mà còn... chống lại mọi thứ siêu hình học" (hiểu theo 
nghĩa là "tư biện say túy lúy" ngược với một "triết học tỉnh táo") 
("Gia đình thần thánh" trong "Di sản văn học")3. Mác viết: "Theo 
Hê-ghen thì quá trình tư duy, - cái quá trình mà dưới cái tên là ý 
niệm, ông đã biến nó thành một chủ thể độc lập, - là đê-mi-uốc-gơ 
(kẻ sáng tạo, kẻ làm) ra hiện thực... Theo tôi thì trái lại, ý niệm 
chỉ là vật chất được chuyển vào và cải biến trong đầu óc con 
người mà thôi" ("Tư bản”, quyển I, lời bạt của lần xuất bản thứ 25). 
Hoàn toàn căn cứ vào triết học duy vật chủ nghĩa đó của Mác, 
nên khi trình bày triết học đó trong tác phẩm "Chống Đuy-rinh" 
(xin đọc tác phẩm), - Mác đã đọc bản thảo của tác phẩm này, — 
Ph. Ăng-ghen viết: "... Tính thống nhất của thế giới không phải 
là ở sự tồn tại của nó, mà là ở tính vật chất của nó, và tính vật 
chất này được chứng minh... bởi một sự phát triển lâu dài và gian 


Các Mác 61 


khổ của triết học và của khoa học tự nhiên... Vận động là 
phương thức tồn tại của vật chất. Không bao giờ và không ở 
đâu, lại có và có thể có vật chất không có vận động, có vận 
động không có vật chất... Nếu người ta tự hỏi rằng... tư duy 
và ý thức là gì và phát sinh từ đâu, thì người ta thấy rằng đó 
là những sản phẩm của bộ óc con người, và chính bản thân 
con người cũng là sản phẩm của tự nhiên, một sản phẩm 
phát triển trong một hoàn cảnh tự nhiên nhất định và cùng 
với hoàn cảnh đó. Như vậy, hiển nhiên là những sản phẩm 
của bộ óc con người, xét đến cùng, cũng là những sản phẩm 
của tự nhiên, nên những sản phẩm đó không mâu thuẫn mà 
còn phù hợp với toàn bộ tự nhiên". "Hê-ghen là nhà duy tâm 
chủ nghĩa, nghĩa là ông không coi những tư tưởng của bộ óc 
của chúng ta là những phản ánh (Abbilder, phản chiếu, có 
lúc Ăng-ghen còn gọi là "sự in lại") ít nhiều trừu tượng của 
các sự vật và các quá trình hiện thực, mà ngược lại, ông lại 
coi các sự vật và sự phát triển của những sự vật ấy chỉ là 
những phản ánh của ý niệm nào đó, tồn tại ở đâu đó, trước 
khi có thế giới"5+. Trong tác phẩm "Lút-vích Phơ-bách”, tức là 
tác phẩm trong đó Ph. Ăng-ghen trình bày ý kiến của mình 
và ý kiến của Mác về triết học của Pho-bách, tác phẩm mà 
Ăng-ghen chỉ đưa in sau khi đã xem lại một lần nữa bản thảo 
cũ năm 1844 - 1845 ông viết chung với Mác về Hê-ghen, về 
Pho-bách và về quan niệm duy vật lịch sử, Ăng-phen đã viết: 
"Vấn đề lớn cơ bản của bất cứ triết học nào, nhất là của triết 
học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa tỉnh 
thần và tự nhiên..., là vấn đề xét xem cái nào có trước: tỉnh thần 
hay tự nhiên... Tuỳ theo cách trả lời câu hỏi đó, các nhà triết học 
đã chia thành hai phe lớn. Những người nào quả quyết rằng 
tinh thần có trước tự nhiên và do đó, xét đến cùng, bằng cách 
này hay cách khác thừa nhận sự sáng tạo ra thế giới,... những 
người ấy họp thành phe duy tâm chủ nghĩa. Còn những người 


62 V. I. Lê-nin 


cho rằng tự nhiên là cái có trước thì thuộc về các môn phái 
khác nhau của chủ nghĩa duy vật". Hễ vận dụng khái niệm 
chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật (triết học) theo bất cứ 
cách nào khác thì chỉ gây ra lẫn lộn mà thôi. Mác không 
những kiên quyết gạt bỏ chủ nghĩa duy tâm là chủ nghĩa luôn 
luôn gắn liền với tôn giáo bằng cách này hay cách khác, mà 
còn kiên quyết gạt bỏ cả quan điểm hiện rất phổ biến của 
Hi-um và của Can-tơ, như chủ nghĩa bất khả tri, chủ nghĩa 
phê phán, chủ nghĩa thực chứng dưới đủ mọi hình thức của 
chúng, vì Mác cho rằng loại triết học ấy là một sự nhượng bộ 
"phản động" đối với chủ nghĩa duy tâm và giỏi lắm cũng chỉ 
là "một sự e thẹn thừa nhận thầm vụng chủ nghĩa duy vật, tuy 
vẫn công khai phủ nhận nó'55. Về điểm này, ngoài những tác 
phẩm kể trên của Ăng-ghen và của Mác, nên xem cả bức thư 
của Mác gửi Ăng-ghen đề ngày 12 tháng Chạp 1866, trong đó, 
ông nói đến lời phát biểu của nhà tự nhiên học nổi tiếng là 
T. Hơ-xli; Mác nhận xét là ông này đã tỏ ra "duy vật hơn" 
ngày thường và đã thừa nhận rằng chừng nào "chúng ta xem 
xét và suy nghĩ thật sự thì không bao giờ chúng ta có thể xa 
rời lập trường chủ nghĩa duy vật được”, nhưng đồng thời Mác 
cũng trách ông ta là đã "mở cửa sau" cho chủ nghĩa bất khả tri 
và cho lý luận của Hi-um5. Đặc biệt cần phải chú ý đến quan 
điểm của Mác về quan hệ giữa tự do và tất yếu: "tất yếu chỉ 
mù quáng chừng nào ta chưa nhận thức được nó. Tự do là 
sự nhận thức được tất yếu" (Ph. Ăng-ghen trong "Chống 
Đuy-rinh") = thừa nhận tính quy luật khách quan của tự nhiên 
và thừa nhận sự chuyển biến một cách biện chứng của tất yếu 
thành tự do (cũng như sự chuyển biến của một "vật tự nó", 
mà ta chưa nhận thức được nhưng có thể nhận thức được, 
thành "vật cho ta", nghĩa là sự chuyển biến của "bản chất của 
sự vật" thành "hiện tượng”). Theo Mác và Ăng-phen thì nhược 
điểm căn bản của chủ nghĩa duy vật "cũ", kể cả chủ nghĩa 


Các Mác 63 


duy vật của Pho-bách (dĩ nhiên càng phải kể cả chủ nghĩa duy 
vật "tâm thường" của Buy-khơ-nơ - Phô-gtơ - Mô-lét-sốt) là ở 
chỗ: (1) chủ nghĩa duy vật này "căn bản là máy móc" và không 
đếm xỉa gì đến sự phát triển mới nhất của hóa học và sinh học 
(hiện nay, còn phải kể thêm cả thuyết điện về vật chất nữa); (2) 
chủ nghĩa duy vật cũ là phi lịch sử, là không biện chứng (mà là 
siêu hình, theo nghĩa là trái với biện chứng) và không áp dụng 
một cách triệt để và toàn diện quan điểm về phát triển; (3) 
những chủ nghĩa đó hiểu "bản chất con người" một cách trừu 
tượng, chứ không coi đó là "toàn bộ những quan hệ xã hội" (do 
lịch sử quy định một cách cụ thể), do đó, đáng lẽ phải "cải biến" 
thế giới thì chúng lại chỉ "giải thích" thế giới, nghĩa là chúng 
không hiểu được ý nghĩa của "hoạt động cách mạng thực tiễn". 


PHÉP BIỆN CHỨNG 


Mác và Ăng-ghen coi phép biện chứng của Hê-ghen - học 
thuyết toàn diện nhất, phong phú nhất, sâu sắc nhất về sự 
phát triển - là một thành quả lớn nhất của triết học cổ điển 
Đức. Đối với hai ông thì điễn đạt nguyên lý về sự phát triển, 
nguyên lý về sự tiến hóa bằng bất cứ cách nào khác đều là 
phiến diện, nghèo nàn, đều bóp méo và cắt xén quá trình 
thực tế của sự phát triển (thường có những bước nhảy vọt, 
những sự đột biến, những cuộc cách mạng) trong tự nhiên và 
trong xã hội. "Có lẽ hầu như chỉ có Mác và tôi là những 
người đã tự đề ra cho mình nhiệm vụ cứu phép biện chứng 
tự giác" (thoát khỏi sự phá hoại của chủ nghĩa duy tâm, kể cả 
chủ nghĩa Hê-ghen) "để đưa nó vào trong quan điểm duy vật 
về tự nhiên". "Tự nhiên là vật chứng thực cho phép biện 
chứng, và phải nói rằng chính khoa học tự nhiên hiện đại đã 
chứng tỏ rằng vật chứng thực ấy vô cùng phong phú" (đoạn này 


64 V. I. Lê-nin 


viết trước khi phát hiện ra ra-đi-um, điện tử và luật biến hóa 
của nguyên tố, v.v.!), "mỗi ngày tích lũy thêm nhiều tài liệu và 
chứng tỏ rằng, xét đến cùng, thì trong giới tự nhiên, mọi sự việc 
đều xảy ra một cách biện chứng chứ không phải siêu hình %. 
Ăng-ghen viết: "Tư tưởng cơ bản vĩ đại cho rằng thế giới 
không phải là gồm những sự vật đã có sẵn, đã được hoàn 
thành vĩnh viễn, mà là một tập hợp gồm những quá trình, 
trong đó những sự vật, tuy có vẻ bất biến, nhưng cũng như 
những hình ảnh của chúng phản ánh vào đầu óc chúng ta, tức 
là những khái niệm, đều trải qua một quá trình biến đổi 
không ngừng: phát sinh, diệt vong, - tư tưởng cơ bản vĩ đại 
đó từ thời Hê-ghen, đã thâm nhập sâu vào ý thức chung đến 
nỗi dưới hình thức chung ấy thì hầu như nó không gặp một 
sự phản đối nào cả. Nhưng thừa nhận tư tưởng ấy trên lời nói 
và vận dụng nó trong từng trường hợp riêng biệt và từng lĩnh 
vực nghiên cứu cụ thể là hai việc khác nhau". "Đối với triết 
học biện chứng thì không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, 
là tuyệt đối, là thiêng liêng cả. Trên mọi sự vật và trong mọi sự 
vật, nó đều nhìn thấy dấu vết của sự nhất định tiêu vong, và 
đối với nó thì không có cái gì đứng vững được, ngoài quá trình 
không ngừng phát sinh và diệt vong, ngoài sự tiến triển vô tận 
từ thấp lên cao. Chính triết học ấy cũng chỉ là sự phản ánh của 
quá trình đó vào trong bộ óc có tư duy". Vậy theo Mác thì phép 
biện chứng là "khoa học về những quy luật chung của sự vận 
động của thế giới bên ngoài cũng như của tư duy con người "5, 
Chính phương diện cách mạng ấy của triết học Hê-ghen 
là phương diện mà Mác đã thừa nhận và phát triển. Chủ 
nghĩa duy vật biện chứng "không cần đến một thứ triết học 
đứng lên trên mọi khoa học khác". Phần còn được giữ lại 
của triết học cũ là "học thuyết về tư duy và về những quy 
luật của tư duy - lô-gích hình thức và phép biện chứng "59, 


Các Mác 65 


Theo quan niệm của Mác, cũng như của Hê-ghen thì phép biện 
chứng bao gồm cái mà ngày nay người ta gọi là lý luận nhận 
thức hay nhận thức luận, lý luận này cũng phải xem xét đối 
tượng của nó theo quan điểm lịch sử, bằng cách nghiên cứu và 
khái quát nguồn gốc và sự phát triển của nhận thức, bước 
chuyển từ không biết đến biết. 

Ngày nay, quan niệm về sự phát triển, về sự tiến hóa 
hầu như đã hoàn toàn thâm nhập vào ý thức xã hội, nhưng 
bằng những con đường khác, chứ không phải bằng triết học 
của Hê-ghen. Tuy nhiên quan niệm đó, quan niệm mà Mác 
và Ăng-phen đã dựa vào Hê-ghen để nêu lên, có một nội 
dung toàn diện hơn và phong phú hơn nhiều so với quan 
niệm thông thường về sự tiến hóa. Sự phát triển hình như 
diễn lại những giai đoạn đã qua, nhưng dưới một hình thức 
khác, ở một trình độ cao hơn ("phủ định của phủ định"); sự 
phát triển có thể nói là theo đường trôn ốc chứ không theo 
đường thẳng; - sự phát triển bằng những bước nhảy vọt, 
bằng những sự đột biến, bằng những cuộc cách mạng; - 
"những bước gián đoạn của sự tiến triển dần đần”; sự biến 
đổi lượng thành chất; - những kích thích nội tại theo hướng 
phát triển, những kích thích gây ra bởi sự mâu thuẫn, bởi sự 
xung đột giữa những lực lượng và giữa những xu thế khác 
nhau đang tác động vào một vật thể nhất định, trong phạm 
vi một hiện tượng nhất định, hoặc trong nội bộ một xã hội 
nhất định; - sự phụ thuộc lẫn nhau và mối liên hệ chặt chẽ, 
mật thiết giữa tất cả các mặt của từng hiện tượng (và lịch sử 
luôn luôn làm lộ ra những mặt mới), cái mối liên hệ quy định 
quá trình vận động có tính chất thế giới, thống nhất và có 
quy luật; - đó là một số đặc điểm của phép biện chứng, tức 
là học thuyết về sự phát triển, có một nội dung phong phú 
hơn (so với học thuyết thông thường). (Xem thư Mác 
gửi Ăng-phen ngày 8 tháng Giêng 1868, trong đó Mác đã chế 


66 V. I. Lê-nin 


nhạo thuyết "ba giai đoạn cứng nhắc" của Stanh là thuyết 
mà nhầm lẫn với phép biện chứng duy vật thì thật là 


vô lý50). 
QUAN NIỆM DUY VẬT LỊCH SỬ 


Nhận thấy chủ nghĩa duy vật cũ là không triệt để, chưa 
hoàn bị và phiến diện, nên Mác cho là cần phải "làm cho khoa 
học xã hội phù hợp với cơ sở duy vật, và dựa vào cơ sở đó để 
cải tạo khoa học ấy"%!, Nếu, nói chung, chủ nghĩa duy vật lấy 
tồn tại để giải thích ý thức chứ không phải ngược lại, thì khi áp 
dụng vào đời sống xã hội của loài người, nó bắt buộc phải lấy 
tồn tại xã hội để giải thích ý thức xã hội. Mác nói ("Tư bản”, 
quyển 1): "Kỹ thuật học cho thấy rõ phương thức tác động của 
con người đối với tự nhiên, cho thấy rõ quá trình sản xuất trực 
tiếp ra đời sống vật chất của con người, và do đó cho thấy rõ 
ngưồn gốc của những quan hệ xã hội và của những ý niệm tỉnh 
thần phát sinh ra từ những quan hệ xã hội ấy". Trong lời tựa 
của tác phẩm "Góp phần phê phán kinh tế chính trị học", Mác 
nêu ra một công thức hoàn chỉnh về những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa duy vật áp dụng vào xã hội loài người và lịch sử 
loài người, như sau: 

"Trong sự sản xuất xã hội ra đời sống của mình, con người 
có những quan hệ với nhau, những quan hệ nhất định, tất yếu, 
độc lập với ý muốn của họ, tức những quan hệ sản xuất, những 
quan hệ sản xuất này phù hợp với một trình độ phát triển nhất 
định của các lực lượng sản xuất vật chất của họ. 

Toàn bộ những quan hệ sản xuất ấy họp thành cơ cấu 
kinh tế của xã hội, tức cơ sở thực tại, trên đấy dựng nên 
một kiến trúc thượng tâng pháp lý và chính trị, và thích 
ứng với cơ sở thực tại đó thì có những hình thái nhất 
định của ý thức xã hội. Phương thức sản xuất ra đời sống 


Các Mác 67 


vật chất quyết định quá trình sinh hoạt xã hội, chính trị và 
tinh thần nói chung. Không phải ý thức của con người quyết 
định tồn tại của họ; trái lại, chính tồn tại xã hội của họ quyết 
định ý thức của họ. Tới một trình độ phát triển nào đó, lực 
lượng sản xuất vật chất của xã hội sẽ mâu thuẫn với những 
quan hệ sản xuất hiện có, hay - đây chỉ là cách diễn đạt về 
mặt pháp lý - với những quan hệ sở hữu trong đó từ trước 
đến nay các lực lượng sản xuất vẫn phát triển. Từ chỗ là hình 
thức phát triển của các lực lượng sản xuất, những quan hệ 
sản xuất ấy trở thành những trở ngại cho những lực lượng 
sản xuất. Khi đó bắt đầu một thời đại cách mạng xã hội. Cơ 
sở kinh tế thay đổi thì tất cả cái kiến trúc thượng tâng đồ sộ 
cũng bị đảo lộn ít nhiều nhanh chóng. Khi nghiên cứu những 
cuộc đảo lộn ấy, người ta phải luôn luôn phân biệt sự đảo 
lộn vật chất - mà người ta có thể lấy sự chính xác của khoa 
học tự nhiên ra để chứng thực - của những điều kiện kinh tế 
của sản xuất, với những hình thái pháp lý, chính trị, tôn giáo, 
nghệ thuật hay triết học, tóm lại là với những hình thái tư 
tưởng qua đó người ta nhận thức được xung đột ấy và đấu 
tranh khắc phục nó. 

Không thể phán đoán một người mà chỉ căn cứ vào ý kiến 
của chính người ấy về bản thân, cũng như không thể phán 
đoán một thời đại đảo lộn nào đó mà chỉ căn cứ vào ý thức của 
thời đại ấy. Trái lại, phải giải thích ý thức ấy bằng những mâu 
thuẫn của đời sống vật chất, bằng sự xung đột hiện có giữa các 
lực lượng sản xuất của xã hội với những quan hệ sản xuất...". 
"Về đại thể, có thể coi các phương thức sản xuất Á châu, cổ đại, 
phong kiến và tư sản hiện đại là những thời đại tiến triển đần 
dần của hình thái kinh tế xã hội". (Xem công thức vắn tắt của 
Mác viết trong bức thư gửi Ăng-ghen ngày 7 tháng Bảy 1866, 
đầu đề là: "Lý luận của chúng ta về việc tư liệu sản xuất quyết 
định tổ chức lao động '%. 


68 V. I. Lê-nin 


Việc phát hiện ra quan niệm duy vật lịch sử, hay nói cho 
đúng hơn, việc áp dụng, việc vận dụng triệt để chủ nghĩa duy 
vật để xem xét lĩnh vực những hiện tượng xã hội, đã loại bỏ 
được hai khuyết điểm căn bản của những lý luận lịch sử trước 
kia. Một là, những lý luận này cùng lắm thì cũng chỉ xem xét 
những động cơ tư tưởng của hoạt động lịch sử của con người, 
mà không nghiên cứu căn nguyên của những động cơ đó, 
không phát hiện ra tính quy luật khách quan trong sự phát 
triển của hệ thống quan hệ xã hội và không nhận thấy rằng 
trình độ phát triển của sản xuất vật chất là nguồn gốc của 
những quan hệ ấy. Hai là, những lý luận trước kia đã không 
nói đến chính ngay hành động của qườn chúng nhân dân, còn 
chủ nghĩa duy vật lịch sử, thì lần đầu tiên, đã giúp ta nghiên 
cứu một cách chính xác như khoa lịch sử tự nhiên, những điều 
kiện xã hội của đời sống quần chúng và những biến đổi của 
những điều kiện ấy. "Xã hội học" và lịch sử học trước Mác thì 
nhiều lắm cũng chỉ tích lũy được những sự kiện nguyên xi, 
góp nhặt từng mảnh, và chỉ trình bày một số mặt nào đó của 
quá trình lịch sử. Chủ nghĩa Mác mở đường cho việc nghiên 
cứu rộng rãi và toàn điện quá trình phát sinh, phát triển và 
suy tàn của các hình thái kinh tế xã hội, bằng cách xem xét 
toàn bộ những xu hướng mâu thuẫn nhau, bằng cách quy 
những xu hướng ấy vào những điều kiện sinh hoạt và sản 
xuất đã được xác định rõ ràng của các giai cấp trong xã hội, 
bằng cách gạt bỏ chủ nghĩa chủ quan và thái độ tùy tiện khi 
lựa chọn những tư tưởng "chỉ đạo” hay khi giải thích những tư 
tưởng ấy, bằng cách vạch ra 1euồn gốc của mọi tư tưởng và 
của mọi xu hướng khác nhau trong trạng thái của lực lượng 
sản xuất vật chất, không trừ một tư tưởng, một xu hướng nào 
cả. Con người tự mình làm ra lịch sử của chính mình, nhưng 
cái gì quyết định những động cơ của con người và của chính 
quần chúng nhân dân; nguyên nhân của những xung đột giữa 


Các Mác 69 


những tư tưởng mâu thuẫn và giữa những nguyện vọng mâu 
thuấn là gì; toàn bộ những xung đột ấy trong toàn thể xã hội 
loài người là như thế nào; những điều kiện khách quan của sự 
sản xuất ra đời sống vật chất, tức là những điều kiện làm cơ sở 
cho mọi hoạt động lịch sử của con người, là những gì, quy luật 
phát triển của những điều kiện ấy là gì - Mác đã chú ý đến tất 
cả những vấn đề ấy và đã vạch ra con đường nghiên cứu lịch sử 
một cách khoa học, coi lịch sử là một quá trình thống nhất và có 
quy luật, mặc dầu quá trình đó cực kỳ phức tạp và có rất nhiều 
mâu thuẫn. 


ĐẤU TRANH GIAI CẤP 


Ai cũng biết rằng, trong mọi xã hội, nguyện vọng của những 
kẻ này thì ngược với nguyện vọng của những kẻ khác; rằng đời 
sống xã hội chứa đầy mâu thuẫn; rằng lịch sử vạch cho ta thấy 
cuộc đấu tranh giữa các dân tộc và giữa các xã hội, cũng như 
đấu tranh trong nội bộ các dân tộc và nội bộ các xã hội; rằng 
lịch sử còn vạch cho ta thấy một sự kế tiếp giữa những thời kỳ 
cách mạng và phản động, chiến tranh và hòa bình, ngừng trệ và 
tiến bộ nhanh chóng hay suy sụp. Chủ nghĩa Mác đã cho ta cái 
kim chỉ nam để tìm ra những quy luật trong tình trạng rối tung 
và hỗn độn bề ngoài ấy, đó là: lý luận về đấu tranh giai cấp. Chỉ 
có nghiên cứu toàn bộ những xu hướng của mọi thành viên trong 
một xã hội hay một số xã hội, mới có thể xác định được một cách 
chính xác khoa học kết quả của những xu hướng ấy. Mà những 
xu hướng mâu thuẫn nhau ấy lại sinh ra từ sự khác nhau về hoàn 
cảnh sinh hoạt và điều kiện sinh hoạt của #tững giai cấp họp 
thành mọi xã hội. Mác viết trong "Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản": "Lịch sử tất cả các xã hội cho đến nay (sau này Ăng-phen 
thêm: trừ lịch sử của công xã nguyên thủy) là lịch sử đấu tranh 


70 V. I. Lê-nin 


giai cấp. Người tự do và người nô lệ, quý tộc và bình dân, chúa 
đất và nông nô, trùm phường và thợ bạn, nói tóm lại, những kẻ 
áp bức và những người bị áp bức, vĩnh viễn đối lập với nhau, 
đã tiến hành một cuộc đấu tranh không ngừng, lúc công khai, 
lúc ngấm ngầm, một cuộc đấu tranh bao giờ cũng kết thúc hoặc 
bằng một cuộc cải tạo cách mạng toàn bộ cơ cấu xã hội, hoặc 
bằng sự diệt vong của cả những giai cấp đấu tranh với nhau... 
Xã hội tư sản hiện đại, sinh ra từ trong lòng xã hội phong kiến 
bị diệt vong, đã không xóa bỏ được những đối kháng giai cấp. 
Nó chỉ đem những giai cấp mới, những điều kiện áp bức mới, 
những hình thức đấu tranh mới thay thế cho những giai cấp, 
những điều kiện áp bức, những hình thức đấu tranh xưa kia mà 
thôi. Tuy nhiên, đặc điểm của thời đại chúng ta, của thời đại 
giai cấp tư sản, là đã làm đơn giản những đối kháng giai cấp: xã 
hội ngày càng chia thành hai phe lớn thù địch nhau, hai giai cấp 
lớn hoàn toàn đối lập nhau - giai cấp tư sản và giai cấp vô sản". 
Từ Đại cách mạng Pháp, lịch sử châu Âu, trong nhiều nước, đã 
vạch ra đặc biệt rõ nguyên nhân thật sự này của các sự biến: 
đấu tranh giai cấp. Ngay trong thời đại Phục hưng, ở Pháp đã 
có một số sử gia (như Chi-e-ry, Ghi-dô, Mi-nhê, Chi-e) trong khi 
tổng hợp các sự biến, đã không thể không thừa nhận rằng đấu 
tranh giai cấp là chìa khóa giúp ta hiểu được toàn bộ lịch sử 
nước Pháp. Còn thời đại hiện đại, tức là thời đại của sự toàn 
thắng của giai cấp tư sản, thời đại của thể chế đại nghị, của chế 
độ đầu phiếu mở rộng (nếu không phải phổ thông), của báo 
hàng ngày giá rẻ đi sâu vào quần chúng, v. v.„ thời đại của 
những hội liên hiệp mạnh mẽ và ngày một rộng rãi, những hội 
liên hiệp của công nhân và những hội liên hiệp của chủ xưởng, 
v. v.„ thời đại đó chứng tỏ một cách còn rõ rệt hơn rằng đấu 
tranh giai cấp (mặc đầu đôi lúc dưới một hình thức rất phiến 
diện, "hòa bình", "hiến chính") là động lực của những sự biến. 


Các Mác Z1 


Đoạn văn sau đây trong "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" 
chứng tỏ rằng Mác đòi hỏi khoa học xã hội phải phân tích một 
cách khách quan tình hình của từng giai cấp trong xã hội hiện 
đại, gắn liền với các điều kiện phát triển của giai cấp ấy: "Trong 
tất cả các giai cấp hiện đang đương đầu với giai cấp tư sản, chỉ 
có giai cấp vô sản là giai cấp thật sự cách mạng. Các giai cấp 
khác đều suy tàn và tiêu vong với sự phát triển của đại công 
nghiệp; trái lại, giai cấp vô sản là sản vật của bản thân đại công 
nghiệp. Các tầng lớp trung gian: tiểu chủ, tiểu thương, thợ thủ 
công, nông dân, - tất cả đều đấu tranh chống giai cấp tư sản, để 
cứu văn sự tồn tại của họ, với tính cách là tầng lớp trung gian, 
trước nguy cơ bị tiêu diệt. Cho nên họ không cách mạng, mà 
bảo thủ. Hơn thế, họ lại phản động: họ tìm cách làm cho bánh 
xe lịch sử quay ngược trở lại. Nếu họ là cách mạng thì cũng vì 
họ có cơ bị chuyển sang hàng ngũ giai cấp vô sản: lúc đó, họ 
bảo vệ lợi ích tương lai của họ, chứ không phải bảo vệ lợi ích 
hiện tại của họ, họ bỏ quan điểm của chính họ, để đứng về 
quan điểm của giai cấp vô sản". Trong nhiều tác phẩm sử học 
(xem Mục lục sách tham khảo), Mác đã cho ta những ví dụ rực 
rỡ và sâu sắc về cách nghiên cứu lịch sử theo quan điểm duy 
vật, về cách phân tích địa vị của từng giai cấp và đôi lúc, của 
các tập đoàn hay các tâng lớp khác nhau trong một giai cấp, 
vạch ra hết sức rõ vì sao và như thế nào mà "mọi cuộc đấu tranh 
giai cấp đều là đấu tranh chính trị". Đoạn văn chúng tôi vừa 
trích chứng tỏ rõ ràng tính chất phức tạp của hệ thống những 
quan hệ xã hội và những giai đoạn quá độ từ giai cấp này đến 
giai cấp khác, từ quá khứ đến tương lai, hệ thống mà Mác đã 
phân tích để xác định đúng cái hợp lực của sự phát triển lịch sử. 

Lý luận của Mác được chứng minh và được vận dụng sâu 
sắc nhất, toàn diện nhất và tỉ mỉ nhất trong học thuyết kinh tế 
của ông. 


⁄2 V. I. Lê-nin 


HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA MÁC 


Mác viết trong bài tựa cho bộ "Tư bản": "Mục đích cuối cùng 
của bộ sách này là phát hiện ra quy luật kinh tế của sự vận 
động của xã hội hiện đại, nghĩa là của xã hội tư bản chủ 
nghĩa, của xã hội tư sản. Nghiên cứu sự phát sinh, phát triển và 
suy tàn của những quan hệ sản xuất của một xã hội nhất định 
trong lịch sử, đó là nội dung của học thuyết kinh tế của Mác. 
Cái đang thống trị xã hội tư bản chủ nghĩa, đó là sản xuất hàng 
hoá; cho nên sự phân tích của Mác bắt đầu từ việc phân tích 
hàng hóa. 


GIÁ TRỊ 


Hàng hóa, trước hết, là một vật thỏa mãn một nhu cầu 
nào đó của con người; sau nữa, là một vật mà người ta đem 
đổi lấy một vật khác. Công dụng của một vật làm cho vật đó 
có giá trị sử dụng. Giá trị trao đổi (hay gọi tắt là giá trị) trước 
hết là tỷ lệ, tỷ suất trao đổi một số giá trị sử dụng nhất định 
này lấy một số giá trị sử dụng nhất định khác. Kinh nghiệm 
hàng ngày cho ta thấy rằng hàng triệu, hàng tỷ việc trao đổi 
như thế luôn luôn định ra những tỷ lệ ngang giá giữa những 
giá trị sử dụng hết sức nhiều loại và hết sức khác nhau. Giữa 
những vật khác nhau ấy, những vật luôn luôn được đem so 
sánh với nhau trong một hệ thống quan hệ xã hội nhất định, 
có cái gì giống nhau? Cái giống nhau giữa những vật ấy là ở 
chỗ tất cả những vật ấy đều là sản phẩm của lao động. Khi trao 
đổi sản phẩm, người ta lập ra những tỷ lệ ngang giá giữa 
những loại lao động hết sức khác nhau. Sản xuất hàng hóa là 
một hệ thống quan hệ xã hội, trong đó, những người sản 
xuất khác nhau tạo ra những sản phẩm khác nhau (phân 
công lao động trong xã hội) và làm cho những sản phẩm ấy 


Các Mác 73 


ngang giá nhau khi trao đổi. Thế thì chỗ giống nhau giữa tất 
cả các hàng hóa không phải là lao động cụ thể của một 
ngành sản xuất nhất định, không phải là lao động thuộc một 
loại riêng biệt, mà là lao động frờừu tợng của con người, lao 
động của con người nói chung. Trong một xã hội nhất định, 
toàn bộ sức lao động, biểu hiện bằng tổng số giá trị của tất cả 
các hàng hóa, là cùng một sức lao động duy nhất của con 
người: hàng nghìn triệu việc trao đổi chứng minh điều đó. 
Cho nên, từng hàng hóa riêng biệt cũng chỉ được biểu hiện 
bằng một phần nào đó của thời gian lao động xã hội tất yết. 
Lượng của giá trị được quy định bởi số lượng lao động xã 
hội tất yếu, hoặc bởi thời gian lao động xã hội tất yếu để sản 
xuất ra một hàng hóa nhất định hay một giá trị sử dụng nhất 
định. "Khi xác định những sản phẩm khác nhau của họ là 
ngang nhau trong trao đổi thì qua đó họ (những người sản 
xuất) đã xác định rằng những lao động khác nhau của họ là 
ngang nhau. Họ đã làm như thế mà không biết". Một nhà 
kinh tế học thời trước đã nói: giá trị là một quan hệ giữa hai 
người; đáng lẽ ông ta phải nói thêm: một quan hệ ẩn dưới cái 
vỏ vật phẩm. Chỉ có xét cái hệ thống những quan hệ sản xuất 
xã hội của một hình thái lịch sử nhất định của xã hội, tức là 
những quan hệ biểu hiện ra trong trao đổi, hiện tượng phổ 
biến diễn đi diễn lại hàng nghìn triệu lần, người ta mới hiểu 
giá trị là cái gì. "Về mặt là giá trị, tất cả mọi hàng hóa đều chỉ là 
những số lượng nhất định của thời gian lao động đã kết tinh 
lại". Sau khi phân tích tỉ mỉ hai tính chất của lao động thể hiện 
trong hàng hóa, Mác chuyển sang phân tích 0hững hình thức 
của siá trị và của tiền. Như thế, nhiệm vụ chính của Mác là 
nghiên cứu ø#euồn gốc của hình thức tiền tệ của giá trị, là 
nghiên cứu quá trình lịch sử của sự phát triển của trao đổi, bắt 
đầu từ những hành vi trao đổi riêng lẻ, ngẫu nhiên ("hình thức 
giản đơn, riêng lẻ hay ngẫu nhiên của giá trị": một số lượng 


74 V. I. Lê-nin 


nhất định của một hàng hóa này đổi lấy một số lượng nhất định 
của một hàng hóa khác) đến hình thức chung của giá trị, khi 
nhiều hàng hóa khác nhau đều đổi lấy cũng cùng một thứ hàng 
hóa nhất định, và cuối cùng đến hình thức tiền tệ của giá trị, khi 
vàng xuất hiện thành thứ hàng hóa nhất định ấy, thành vật 
ngang giá chung. Là sản phẩm tột cùng của sự phát triển của 
trao đổi và của sản xuất hàng hóa, tiền làm lu mờ và che lấp 
tính chất xã hội của lao động cá nhân, tức là mối liên hệ xã hội 
giữa những người sản xuất khác nhau mà thị trường đã ràng 
buộc với nhau. Mác phân tích hết sức cặn kế các chức năng 
khác nhau của tiền tệ, và cần chú ý rằng ngay cả ở đây (cũng 
như trong tất cả các chương đâu của bộ "Tư bản"), hình thức 
trừu tượng của bản trình bày, tuy đôi lúc hình như có tính chất 
thuần túy suy diễn, nhưng thật ra là ghi lại những tài liệu vô 
cùng phong phú về lịch sử phát triển của trao đổi và của sản 
xuất hàng hóa. "Việc trao đổi sản phẩm đã phải có hình thức 
lưu thông hàng hóa rồi thì tiền mới có thể ra đời được. Những 
chức năng khác nhau của tiền như là vật ngang giá đơn thuần, 
phương tiện lưu thông, phương tiện thanh toán, tiền tích trữ, 
quỹ dự trữ, v. v., đến lượt nó, đều chỉ rõ các giai đoạn rất khác 
nhau của quá trình sản xuất xã hội, tùy theo quy mô sử dụng 
chức năng này hay chức năng kia, tùy theo ưu thế của chức 
năng này so với chức năng kia" ("Tư bản", quyển 1 


GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 


Sản xuất hàng hóa phát triển đến một mức độ nhất 
định thì tiên biến thành tư bản. Công thức của lưu thông 
hàng hóa trước kia là: H (hàng hoá) - T(tiền) - H (hàng 
hoá), nghĩa là bán một hàng hóa để mua một hàng hóa 
khác. Trái lại, công thức chung của tư bản là T— H - T, 
nghĩa là mua để bán (có thêm lợi nhuận). Phần tăng thêm 


Các Mác 75 


đó của giá trị lúc đầu của số tiền bỏ vào lưu thông, Mác gọi là 
giá trị thặng dư. Trong lưu thông tư bản chủ nghĩa, "sự tăng 
thêm" đó của tiền là một sự thật mà mọi người đều biết. Chính 
"sự tăng thêm" ấy biến tiền thành í bản, tức là một quan hệ 
sản xuất xã hội đặc biệt, nhất định trong lịch sử. Giá trị thặng 
dư không thể do lưu thông hàng hóa mà có, vì lưu thông hàng 
hóa chỉ là việc trao đôi vật ngang giá; giá trị thặng dư cũng 
không thể do việc tăng giá cả mà có, vì lỗ và lãi của kẻ mua, 
người bán bù trừ cho nhau; đây là một hiện tượng xã hội 
chung, phổ biến, chứ không phải là một hiện tượng cá biệt. 
Muốn có giá trị thặng dư, "người có tiền phải tìm ra được trên 
thị trường một hàng hóa mà giá trị sử dụng có đặc tính là 
nguồn tạo ra giá trị”, một hàng hóa mà quá trình bị tiêu dùng 
cũng đồng thời là quá trình tạo ra giá trị. Mà hàng hóa ấy thì 
có: đó là sức lao động của con người. Tiêu dùng hàng hóa ấy, 
tức là lao động, mà lao động thì tạo ra giá trị. Người có tiền thì 
mua sức lao động theo đúng giá trị của nó, giá trị này, cũng 
như giá trị của bất cứ hàng hóa nào khác, được quy định bằng 
thời gian lao động xã hội tất yếu dùng để sản xuất ra nó (nghĩa 
là bằng số tiền chi phí để nuôi sống người công nhân và gia 
đình người đó). Mua sức lao động rồi, người có tiền có quyền 
tiêu dùng nó, nghĩa là buộc nó làm việc suốt ngày, 12 giờ chẳng 
hạn. Nhưng trong 6 giờ (thời gian lao động "tất yếu") người công 
nhân tạo ra một sản phẩm đủ bù lại số chi phí dùng để nuôi 
sống mình, và trong 6 giờ kia (thời gian lao động "thặng dư”), 
người công nhân tạo ra một sản phẩm "thặng dư” không được 
nhà tư bản trả công, đó là giá trị thặng dư. Do đó, đứng về 
phương điện quá trình sản xuất mà xét, phải phân biệt hai bộ 
phận của tư bản: tư bản bất biến chi dùng vào tư liệu sản xuất 
(máy móc, công cụ lao động, nguyên liệu, v.v.) mà giá trị 
chuyển nguyên vẹn vào thành phẩm (chuyển một lúc hay chuyển 


Z6 V. I. Lê-nin 


từng phần), và tư bản khả biến dùng trả công cho sức lao động. 
Giá trị của tư bản khả biến này không phải không thay đổi; nó 
tăng thêm trong quá trình lao động, bằng cách tạo ra giá trị 
thặng dư. Cho nên, muốn nói lên trình độ tư bản bóc lột sức lao 
động, thì phải so sánh giá trị thặng dư với riêng tư bản khả biến 
thôi, chứ không phải với toàn bộ tư bản. Trong ví dụ nói trên, 
thì tỷ suất giá trị thặng dư - đây là tên mà Mác đặt cho tỷ lệ đó — 
sẽ là: 5/s nghĩa là 100%. 

Tiền đề lịch sử khiến cho tư bản xuất hiện là: thứ nhất, sự 
tích lũy một số tiền nào đó trong tay những tư nhân, ở một giai 
đoạn phát triển sản xuất hàng hóa nói chung tương đối cao; thứ 
hai, có những công nhân "tự do" về hai phương điện: tự do 
không bị bó buộc hoặc bị hạn chế gì cả trong việc bán sức lao 
động của mình, và tự do vì không có ruộng đất và không có tư 
liệu sản xuất nói chung; tức là những công nhân không có chủ, 
những công nhân "vô sản" chỉ có thể sống được bằng cách bán 
sức lao động của mình thôi. 

Việc tăng thêm giá trị thặng dư có thể thực hiện được 
bằng hai phương pháp chủ yếu là: kéo đài ngày lao động 
("giá trị thặng dư tuyệt đối") và rút bớt thời gian lao động 
tất yếu ("giá trị thặng dư tương đối"). Khi phân tích phương 
pháp thứ nhất, Mác phác ra một bức tranh vĩ đại mô tả cuộc 
đấu tranh của giai cấp công nhân đòi rút ngắn ngày lao 
động và việc chính quyền nhà nước can thiệp để kéo dài 
(thế kỷ XIV đến XVII) hay để giảm bớt thời gian ấy đi (luật 
công xưởng hồi thế kỷ XIX). Từ khi bộ "Tư bản" ra đời, lịch 
sử phong trào công nhân trong tất cả các nước văn minh đã 
cung cấp hàng nghìn, hàng vạn sự kiện mới, minh họa cho 
bức tranh đó. 

Khi phân tích sự sản xuất ra giá trị thặng dư tương 
đối, Mác đã nghiên cứu ba giai đoạn lịch sử cơ bản trong 


Các Mác 77 


đó chủ nghĩa tư bản đã tăng thêm năng suất lao động: 1) hợp 
tác giản đơn, 2) sự phân công lao động và công trường thủ 
công, và 3) máy móc và đại công nghiệp. Sự phân tích sâu sắc 
của Mác đã vạch ra những đặc điểm cơ bản và điển hình của 
sự phát triển của chủ nghĩa tư bản; điều đó đã được xác minh 
bởi việc nghiên cứu cái công nghiệp mệnh danh là công nghiệp 
"thủ công" ở Nga, việc nghiên cứu này đã cung cấp rất nhiều tài 
liệu minh họa cho hai giai đoạn đầu. Còn tác dụng cách mạng 
của đại công nghiệp cơ khí mà Mác mô tả năm 1867, thì đã biểu 
lộ ra trong suốt nửa thế kỷ từ đó đến nay ở nhiều nước "mới" 
(Nga, Nhật, v.v.). 

Sau nữa, điều hết sức mới mẻ và quan trọng là sự phân tích 
của Mác về ziệc tích lãy tư bản, nghĩa là việc chuyển hóa một 
phần giá trị thăng dư thành tư bản và việc lại sử dụng phần đó 
vào quá trình sản xuất mới, chứ không sử dụng để thỏa mãn 
nhu cầu cá nhân hay sở thích của nhà tư bản. Mác đã vạch ra 
sai lâm của toàn bộ kinh tế chính trị học cổ điển trước kia (kể từ 
A-đam Xmít) cho rằng toàn bộ phần giá trị thặng dư đã chuyển 
hóa thành tư bản đều trở thành tư bản khả biến cả. Nhưng thật 
ra, nó phân ra thành: f liệu sản xuất cộng với tư bản khả biến. 
Phần tư bản bất biến (trong tổng số tư bản) tăng lên nhanh hơn 
so với phần tư bản khả biến, điều đó có một tâm quan trọng hết 
sức to lớn trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản và 
trong quá trình chủ nghĩa tư bản chuyển biến thành chủ nghĩa 
xã hội. 

Khi đẩy nhanh quá trình máy móc loại trừ công nhân 
và khi tạo ra sự giàu có ở cực này và sự cùng khốn ở cực 
kia, thì việc tích lũy tư bản cũng đẻ ra cái mà người ta 
gọi là "đạo quân lao động trừ bị”, số công nhân "thừa 
tương đối" hay "nạn nhân khẩu thừa tư bản chủ nghĩa"; 
đạo quân này có những hình thức hết sức khác nhau và 


78 V. I. Lê-nin 


giúp cho tư bản có khả năng mở rộng sản xuất hết sức nhanh 
chóng. Khả năng ấy, cùng với tín dụng và việc tích lũy tư bản 
bằng tư liệu sản xuất, làm cho chúng ta hiểu được øữne cuộc 
khủng hoảng sản xuất thừa thường xảy ra theo chu kỳ trong các 
nước tư bản chủ nghĩa, trước hết cứ độ mười năm một lần, rồi 
sau, trong những khoảng thời gian dài hơn và ít có tính định kỳ 
hơn. Phải phân biệt tích lũy tư bản trên cơ sở chủ nghĩa tư bản, 
với tích lũy gọi là tích lũy nguyên thủy: dùng bạo lực để tách 
người lao động khỏi tư liệu sản xuất, đuổi nông dân ra khỏi 
ruộng đất của họ, cướp ruộng đất công xã, chế độ thuộc địa, 
công trái, thuế quan bảo hộ, v. v.. "Tích lũy nguyên thủy" tạo ra, 
ở cực này là giai cấp vô sản "tự do”, ở cực kia là kẻ nắm tiền bạc 
trong tay, tức nhà tư bản. 

Mác nói về “xu hướng lịch sử của tích lấy tư bản chủ 
nghĩa” bằng những câu nổi tiếng như sau: "Việc tước đoạt 
những người sản xuất trực tiếp đã được tiến hành bằng một 
lối phá hoại tàn nhẫn, dưới sự thúc đẩy của những động cơ bỉ 
ổi nhất, những tham vọng bẩn thỉu nhất, nhỏ nhen và điên 
cuồng nhất. Tài sản tư hữu, kiếm được do lao động cá nhân" 
(của nông dân và thợ thủ công), "và dựa trên, có thể nói là, sự 
kết hợp người lao động cá thể và độc lập với những công cụ 
và tư liệu lao động của người đó, sẽ bị thay thế bởi tài sản tư 
hữu tư bản chủ nghĩa dựa trên sự bóc lột sức lao động của 
những người khác, chỉ tự do trên hình thức... Bây giờ thì 
người bị tước đoạt không phải là người công nhân có kinh tế 
độc lập nữa mà là nhà tư bản, người bóc lột nhiều công nhân. 
Sự tước đoạt đó được thực hiện bởi tác dụng của những quy 
luật nội tại của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, bởi sự tập 
trung tư bản. Một nhà tư bản bóp chết nhiều nhà tư bản. Phát 
triển song song với việc tập trung tư bản ấy, nghĩa là với tình trạng 
nhiều nhà tư bản bị một nhúm nhà tư bản khác tước đoạt 
thì có hình thức hợp tác của quá trình lao động - hình thức 


Các Mác 79 


này ngày càng mở rộng, - thì có việc áp dụng một cách có ý 
thức khoa học vào kỹ thuật, việc kinh doanh ruộng đất một 
cách có kế hoạch, việc biến tư liệu lao động thành tư liệu mà 
chỉ có dùng chung mới có hiệu quả, việc tiết kiệm toàn bộ tư 
liệu sản xuất do chỗ dùng những tư liệu sản xuất đó như 
những tư liệu sản xuất của một lao động xã hội liên hợp, việc 
nhân dân tất cả các nước gia nhập hệ thống thị trường thế 
giới, và, đồng thời tính chất quốc tế của chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Số trùm tư bản chiếm đoạt và độc quyền mọi lợi ích 
của quá trình biến đổi đó, càng giảm đi thì sự khốn cùng, ách 
áp bức, ách nô lệ, sự thoái hóa, sự bóc lột càng tăng lên, 
nhưng sự phản kháng của giai cấp công nhân, - là giai cấp 
được chính ngay cơ cấu của quá trình sản xuất tư bản chủ 
nghĩa rèn luyện, liên hợp và tổ chức lại, - cũng càng tăng lên. 
Độc quyền của tư bản trở thành một trở ngại cho phương thức 
sản xuất đã lớn lên cùng với và nhờ độc quyền đó. Việc tập 
trung tư liệu sản xuất và việc xã hội hóa lao động đã đạt đến 
một trình độ mà chúng không còn thích hợp với cái vỏ tư bản 
chủ nghĩa của chúng nữa. Cái vỏ ấy nổ bung ra. Giờ cuối cùng 
của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đã điểm. Những kẻ đi 
tước đoạt bị tước đoạt ("Tư bản”, quyển I 

Sau nữa, điều cực kỳ mới mẻ và quan trọng là sự phân tích 
của Mác trong bộ "Tư bản”, quyển II, về việc tái sản xuất ra tổng 
tư bản xã hội. Ở đây cũng vậy, Mác xét một hiện tượng phổ 
biến, chứ không xét một hiện tượng cá biệt, xét toàn bộ nền 
kinh tế xã hội, chứ không xét một bộ phận của nền kinh tế đó. 
Sửa lại sai lầm nói trên của các nhà cổ điển, Mác chia toàn bộ 
sản xuất xã hội ra làm hai bộ phận lớn: ]I) sản xuất tư liệu sản 
xuất và II) sản xuất vật phẩm tiêu dùng; sau đó, dùng những 
ví dụ bằng số liệu, ông nghiên cứu tỉ mỉ lưu thông của tổng tư 
bản xã hội cả trong tái sản xuất theo quy mô cũ, lẫn trong 
tích luỹ. Trong quyển III của bộ "Tư bản”, vấn đề sự hình thành 


80 V. I. Lê-nin 


của tỷ suất lợi nhuận trung bình đã được giải quyết trên cơ sở 
quy luật giá trị. Bước tiến lớn trong khoa học kinh tế, bước tiến 
mà Mác là đại biểu, là ở chỗ sự phân tích đã xuất phát từ những 
hiện tượng kinh tế phổ biến, từ toàn bộ nền kinh tế xã hội, chứ 
không phải từ những trường hợp riêng lẻ hay từ vẻ bề ngoài 
của cạnh tranh, như kinh tế chính trị học tâm thường hoặc 
"thuyết hữu dụng giới hạn" hiện đại thường vẫn chỉ làm như 
vậy. Trước hết, Mác phân tích nguồn gốc của giá trị thặng dư, 
rồi sau đó, mới nhận xét đến việc giá trị thặng dư phân thành 
lợi nhuận, lợi tức và địa tô. Lợi nhuận là tỷ lệ của giá trị thặng 
dư so với toàn bộ tư bản bỏ vào một xí nghiệp. Tư bản "cấu 
thành hữu cơ cao" (nghĩa là khi tư bản bất biến lớn hơn tư bản 
khả biến theo một tỷ lệ cao hơn tỷ lệ trung bình xã hội) mang lại 
một tỷ suất lợi nhuận dưới mức trung bình. Tư bản "cấu thành 
hữu cơ thấp" thì mang lại một tỷ suất lợi nhuận trên mức trung 
bình. Trong cả hai trường hợp, sự cạnh tranh giữa những tư 
bản, việc những tư bản đó tự do chuyển từ ngành này sang 
ngành khác, đều làm cho tỷ suất lợi nhuận ngang với tỷ suất lợi 
nhuận trung bình. Tổng giá trị tất cả những hàng hóa trong một 
xã hội nhất định thì bằng tổng giá cả hàng hóa, nhưng trong 
mỗi xí nghiệp và trong mỗi ngành sản xuất riêng biệt, cạnh 
tranh làm cho hàng hóa không được bán theo giá trị của nó, mà 
theo giá sản xuất, tức là, bằng tư bản đã bỏ ra cộng với lợi 
nhuận trung bình. 

Do đó, tình trạng giá cả chênh lệch với giá trị và tình 
trạng bình quân hóa lợi nhuận, - tình trạng này không ai 
chối cãi được và ai cũng biết, - đã được Mác giải thích 
một cách đầy đủ trên cơ sở quy luật giá trị, vì tổng số giá 
trị của tất cả các hàng hóa thì bằng tổng số giá cả của 
những hàng hóa đó. Nhưng việc giá trị (xã hội) chuyển 
hóa thành giá cả (cá biệt) không tiến hành một cách giản 
đơn và trực tiếp, mà lại theo một con đường rất phức tạp: 


Các Mác 81 


hoàn toàn tự nhiên là trong một xã hội gôm những người sản 
xuất hàng hóa sống phân tán, chỉ liên hệ với nhau bằng thị 
trường, thì tính quy luật chỉ có thể biểu hiện thành tính quy luật 
trung bình, xã hội, phổ biến, thông qua sự bù trừ lẫn nhau giữa 
những chênh lệch cá biệt về phía này và về phía kia. 

Năng suất lao động tăng lên có nghĩa là tư bản bất biến 
tăng lên nhanh hơn tư bản khả biến. Nhưng vì giá trị thăng 
dư là tùy thuộc chỉ vào tư bản khả biến thôi, nên ai cũng 
thấy rằng tỷ suất lợi nhuận (tỷ lệ của giá trị thặng dư so với 
toàn bộ tư bản, chứ không phải chỉ so với phần khả biến) có 
xu hướng hạ thấp xuống. Mác phân tích tỉ mỉ xu hướng ấy, 
và cả những hoàn cảnh che đậy nó hay làm trở ngại nó. 
Chúng ta sẽ không nhắc lại đây những chương rất hay của 
quyển III chuyên nói về tư bản cho vay nặng lãi, tư bản 
thương nghiệp và tư bản tiền tệ, mà chúng ta sẽ nói đến vấn 
đề chủ yếu nhất: lý luận về đ/a tô. Vì diện tích đất đai là có 
hạn, và trong các nước tư bản chủ nghĩa, lại hoàn toàn bị tư 
nhân chiếm hữu, nên giá sản xuất các sản phẩm nông nghiệp 
là do chi phí sản xuất trên một thửa đất không thuộc hạng 
trung mà thuộc hạng xấu nhất, quyết định, và do điều kiện 
vận tải không phải trung bình mà là xấu nhất để đưa sản 
phẩm đến thị trường, quyết định. Chênh lệch giữa giá cả ấy 
và giá sản xuất trên những thửa đất hạng tốt (hay có những 
điều kiện thuận lợi nhất) là địa tô chênh lệch. Phân tích tỉ mỉ 
địa tô đó, chứng minh rằng địa tô ấy sinh ra từ sự khác nhau 
về độ phì nhiêu giữa các ruộng đất và từ sự khác nhau về tư 
bản bỏ vào việc khai thác đất đai, Mác đã hoàn toàn vạch rõ 
(xem thêm "Các học thuyết về giá trị thặng dư”, trong đó đoạn 
phê bình Rốt-béc-tút đáng được đặc biệt chú ý) sai lầm của 
Ri-các-đô là người cho rằng sở dĩ có địa tô chênh lệch, đó chỉ 
là vì những đất tốt đần dần biến thành những đất xấu. Trái 
lại, có những sự biến đổi ngược lại, những đất thuộc một 


82 V. I. Lê-nin 


loại này biến thành một loại khác (do sự tiến bộ của kỹ thuật 
nông nghiệp, do sự phát triển của các thành thị, v. v.) và cái 
"quy luật ruộng đất giảm bớt màu mỡ" lừng tiếng ấy, - cái 
quy luật toàn đem những khuyết điểm, tính hạn chế và những 
mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản đổ cho giới tự nhiên, - là sai 
lâm lớn. Sau nữa, sự bình quân hóa lợi nhuận trong mọi 
ngành công nghiệp và kinh tế quốc dân nói chung đòi hỏi 
phải có tự do cạnh tranh hoàn toàn, tự do chuyển dịch tư bản 
từ ngành này sang ngành khác. Nhưng chế độ tư hữu về đất 
đai lại tạo ra một thứ độc quyền và một trở ngại cho sự tự do 
chuyển dịch ấy. Do độc quyền đó, nên sản phẩm của ngành 
nông nghiệp, là ngành rõ rệt có cấu thành hữu cơ tư bản thấp 
hơn và, do đó, có tỷ suất lợi nhuận cá biệt cao hơn, không gia 
nhập quá trình hoàn toàn tự do bình quân hóa tỷ suất lợi 
nhuận; người có ruộng đất, với tư cách là người nắm độc 
quyền, có thể giữ giá cả ở trên mức trung bình, và giá cả độc 
quyền đó đẻ ra địa tô f/ệt đối. Dưới điều kiện của chủ nghĩa 
tư bản thì không thể xóa bỏ được địa tô chênh lệch, nhưng có 
thể xóa bỏ được địa tô tuyệt đối, ví dụ, bằng cách quốc hữu 
hóa đất đai, bằng cách chuyển những đất đai này thành sở 
hữu nhà nước. Chuyển như thế có nghĩa là phá hoại độc 
quyền của những người tư hữu, là thiết lập một sự tự do 
cạnh tranh triệt để hơn và hoàn toàn hơn trong nông nghiệp. 
Mác nói, đó là lẽ tại sao, trong lịch sử, những người tư sản 
cấp tiến đã nhiều lần đề ra yêu sách tư sản, tiến bộ, là quốc 
hữu hóa đất đai; yêu sách này, tuy vậy, cũng làm cho đa số 
trong giai cấp tư sản hoảng sợ, vì nó "chạm" rất sát đến một 
độc quyền khác hiện nay đặc biệt quan trọng và "nhạy cảm": 
độc quyền về tư liệu sản xuất nói chung. (Mác trình bày lý 
luận về lợi nhuận trung bình do tư bản mang lại và về địa tô 
tuyệt đối bằng những lời lẽ rất đại chúng, khúc chiết và sáng 
sủa trong bức thư gửi Ăng-ghen ngày 2 tháng Tám 1862. 


Các Mác 83 


Xem "Thư từ”, t. II, tr. 77 - 81 và cả bức thư của Mác đề ngày 9 
tháng Tám 1862, như trên, tr. 8ó - 87)2. Về lịch sử địa tô, cũng 
cần nêu lên đoạn phân tích của Mác vạch rõ sự biến đổi địa tô 
lao động (khi nông dân cày cấy đất đai của địa chủ, tạo ra một 
sản phẩm thặng dư) thành địa tô sản phẩm hay địa tô hiện vật 
(khi nông dân tạo ra trên thửa đất của mình một sản phẩm 
thặng dư mà do "sự cưỡng bách phi kinh tế" người nông dân 
đó phải đem nộp cho địa chủ) rồi thành địa tô tiền (chính địa 
tô hiện vật ấy biến thành tiền - ở nước Nga cũ gọi là "ô-brốc" — 
do sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa), và cuối cùng 
thành địa tô tư bản chủ nghĩa, khi mà, trong nông nghiệp, 
thay chân người nông dân là nhà kinh doanh dùng lao động 
làm thuê để khai thác đất đai. Nói đến sự phân tích ấy về 
"nguồn gốc của địa tô tư bản chủ nghĩa", chúng ta cũng nêu ra 
một loạt tư tưởng sâu sắc của Mác (đặc biệt quan trọng cho 
những nước lạc hậu như nước Nga) về sự tiến triển của chủ 
nghĩa tư bản trong nông nghiệp. "Cùng với sự chuyển biến của 
địa tô hiện vật thành địa tô tiền thì nhất thiết là cùng một lúc, 
thậm chí trước cả lúc đó nữa, cũng hình thành một giai cấp 
những người làm công nhật tay không và đi làm thuê lấy tiền. 
Trong thời kỳ giai cấp ấy hình thành, khi giai cấp ấy xuất 
hiện mới chỉ dưới trạng thái hãy còn có tính chất cá biệt, thì 
những nông dân khá giả hơn, buộc phải nộp tô hiện vật, tất 
nhiên sinh ra thói quen bóc lột những công nhân nông 
nghiệp làm thuê để thu lợi, giống hệt như dưới chế độ phong 
kiến, những nông nô giàu chính họ cũng có những nông nô 
khác. Do đó, những nông dân ấy có thể dần dần góp nhặt 
được một số của cải nhất định và có thể biến thành những 
người tư bản sau này. Thế là, trong đám người trước kia có 
ruộng đất kinh doanh độc lập, nảy sinh ra một vườn ươm 
những phéc-mi-ê tư bản chủ nghĩa, mà điều kiện phát triển của 
họ là tùy thuộc vào sự phát triển chung của sản xuất tư bản chủ 


34 V. I. Lê-nin 


nghĩa ở bên ngoài phạm vi nông nghiệp" ("Tư bản", quyển 
IH3, tr. 332)... "Sự tước đoạt và đuổi một bộ phận nông 
dân không những "giải phóng" được cho tư bản công 
nghiệp, những công nhân, tư liệu sinh hoạt và công cụ lao 
động của họ, mà còn tạo ra thị trường trong nước nữa" ("Tư 
bản", quyển 12, tr. 778)”1. Đến lượt nó, sự bần cùng hóa và 
sự phá sản của dân cư nông thôn lại tạo ra đạo quân lao 
động trừ bị cho tư bản. Trong bất cứ nước tư bản chủ nghĩa 
nào, "một phần nhân khẩu nông thôn cũng do đó mà luôn 
luôn ở vào chỗ biến thành dân cư thành thị hay dân cư công 
trường thủ công (nghĩa là phi nông nghiệp). Cái nguồn 
nhân khẩu thừa tương đối ấy cứ tuôn chảy liên tục... Bởi 
vậy, người công nhân nông nghiệp buộc phải nhận một 
tiền công tối thiểu và luôn luôn có một chân ở trong vũng 
bùn của sự bần khốn" ("Tư bản", quyển 12, tr. 668)”5. 
Quyền tư hữu của nông dân về ruộng đất mà anh ta cày cấy, 
là cơ sở của nền sản xuất nhỏ, là điều kiện cho nền sản xuất nhỏ 
ấy phồn thịnh và đạt tới một hình thức điển hình. Nhưng nền 
sản xuất nhỏ ấy chỉ phù hợp với những khuôn khổ nguyên 
thủy chật hẹp của sản xuất và của xã hội thôi. Trong chế độ tư 
bản chủ nghĩa, "sự bóc lột nông dân chỉ khác sự bóc lột giai cấp 
vô sản công nghiệp về hình thức mà thôi. Kẻ bóc lột vẫn là một: 
tư bản. Những người tư bản cá biệt bóc lột những nông dân cá 
biệt bằng việc cầm cố và cho vay nặng lãi. Giai cấp tư bản bóc lột 
giai cấp nông dân bằng sưu thuế nhà nước" ("Đấu tranh giai cấp 
ở Pháp'}5. "Mảnh đất nhỏ của người nông dân chỉ còn là lý do 
cho nhà tư bản bòn rút ở ruộng đất ra lợi nhuận, lợi tức và địa tô 
và bỏ mặc cho nông dân tự mình làm sao xoay sở kiếm được tiền 
công thì làm" (Ngày 18 tháng Sương mù'}”. Thường thường 
người nông dân phải nộp cho xã hội tư bản chủ nghĩa, nghĩa là 
cho giai cấp bọn tư bản, ngay cả một phần tiền công của mình và 
do đó rơi "vào hoàn cảnh của người tá điền Ai-rơ-len, mặc 


Các Mác 85 


đầu anh ta vẫn mang danh là người tư hữu" ("Đấu tranh giai 
cấp ở Pháp")”8, "Một trong những lý do làm cho giá lúa mì, ở 
những nước mà chế độ sở hữu ruộng đất tiểu nông chiếm ưu 
thế, hạ hơn ở những nước có phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa", là gì? ("Tư bản", quyển III2, tr. 340). Là ở chỗ 
người nông dân nộp không cho xã hội (nghĩa là cho giai cấp 
bọn tư bản) một phần sản phẩm thặng dư. "Vậy cái giá hạ ấy 
(của lúa mì và các nông phẩm khác) là kết quả của tình trạng 
nghèo khổ của những người sản xuất, chứ không phải là kết 
quả của năng suất lao động cao của họ" ("Tư bản", quyển III?, 
tr. 340). Trong chế độ tư bản chủ nghĩa thì chế độ tiểu tư hữu 
ruộng đất, hình thức thông thường của tiểu sản xuất, bị suy 
sụp, tiêu điều và diệt vong. "Do bản chất của nó, chế độ tư 
hữu những mảnh ruộng nhỏ loại trừ: sự phát triển của lực 
lượng sản xuất xã hội của lao động, những hình thức xã hội 
của lao động, sự tích tụ xã hội của tư bản, việc chăn nuôi đại 
quy mô, việc áp dụng khoa học ngày một nhiều. Nợ lãi nặng 
và chế độ thuế khóa nhất định làm cho chế độ đó bị phá sản 
ở khắp nơi. Tư bản bỏ ra để mua ruộng đất không được 
dùng vào việc trồng trọt. Tư liệu sản xuất bị phân tán đến 
cực độ và bản thân người sản xuất thì sống lẻ tẻ”. (Hợp tác 
xã, tức tổ chức của những người tiểu nông, mặc dầu có một 
tác dụng tư sản hết sức tiến bộ, nhưng vẫn chỉ có thể làm yếu 
chứ không thủ tiêu được xu thế ấy; cũng đừng nên quên 
rằng những hợp tác xã ấy có lợi nhiều cho những nông dân 
khá giả, chứ rất ít hay hầu như không có lợi gì cho quần 
chúng nông dân nghèo, và sau nữa, bản thân những tổ chức 
ấy rồi cũng đi tới chỗ bóc lột lao động làm thuê.) "Sức người 
bị lãng phí rất lớn. Điều kiện sản xuất ngày càng xấu đi và tư 
liệu sản xuất đắt thêm lên, đó là những quy luật tất yếu của 
chế độ sở hữu ruộng đất manh mún (nhỏ)". Trong nông 
nghiệp cũng như trong công nghiệp, chủ nghĩa tư bản cải 


86 V. I. Lê-nin 


tạo quá trình sản xuất chỉ bằng cách "hy sinh những người sản 
xuất". "Tình trạng những người lao động nông nghiệp ở phân 
tán trên những diện tích rộng lớn, làm suy yếu sức phản 
kháng của họ, còn tình trạng ở tập trung làm tăng sức phản 
kháng của công nhân thành thị lên. Trong nông nghiệp hiện 
đại, tư bản chủ nghĩa, cũng như trong công nghiệp hiện đại, 
việc tăng sức sản xuất của lao động và tính lưu động cao của 
lao động chỉ có thể đổi được bằng một cái giá là phá hoại và 
làm cạn bản thân sức lao động. Ngoài ra, mỗi bước tiến trong 
nông nghiệp tư bản chủ nghĩa không phải chỉ là một bước tiến 
trong nghệ thuật bóc lột người lao động, mà còn là một bước 
tiến trong nghệ thuật bóc lột ruộng đất nữa... Cho nên sản 
xuất tư bản chủ nghĩa chỉ phát triển kỹ thuật và sự liên hợp 
trong quá trình sản xuất xã hội, bằng cách đồng thời làm kiệt 
quệ cả hai nguồn sinh ra mọi của cải: ruộng đất và người lao 
động" ("Tư bản", quyển I, cuối chương 13)80. 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Do những điều nói trên, ta thấy rằng Mác hoàn toàn dựa 
vào và chỉ dựa vào những quy luật kinh tế của sự vận động của 
xã hội hiện đại mà kết luận rằng xã hội tư bản chủ nghĩa nhất 
định sẽ phải chuyển biến thành xã hội xã hội chủ nghĩa. Việc xã 
hội hóa lao động, - ngày càng tiến nhanh thêm dưới muôn vàn 
hình thức, và trong nửa thế kỷ vừa qua, kể từ khi Mác mất, - đã 
biểu hiện đặc biệt rõ ràng ở sự phát triển của đại công nghiệp, 
của những các-ten, xanh-đi-ca, tơ-rớt tư bản chủ nghĩa và cả ở 
sự phát triển ghê gớm của quy mô và thế lực tư bản tài chính, — 
đấy là cơ sở vật chất chủ yếu cho sự ra đời không thể tránh khỏi 
của chủ nghĩa xã hội. Động lực trí tuệ và tinh thần của sự 
chuyển biến đó, lực lượng thể chất thi hành sự chuyển biến đó, 


Các Mác 87 


là giai cấp vô sản, giai cấp đã được bản thân chủ nghĩa tư bản 
rèn luyện. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp 
tư sản, - biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và nội 
dung của những hình thức này ngày càng phong phú, - nhất 
định biến thành một cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp vô 
sản nhằm giành chính quyền ("chuyên chính vô sản"). Việc xã 
hội hóa sản xuất không thể không dẫn tới việc chuyển tư liệu 
sản xuất thành tài sản xã hội, tới "việc tước đoạt những kẻ đi 
tước đoạt". Năng suất lao động tăng lên rất nhiều, ngày lao 
động được rút ngắn lại, lao động tập thể hoàn thiện thay thế 
cho dấu vết, cho tàn tích của tiểu sản xuất nguyên thủy và 
phân tán, - đó là kết quả trực tiếp của sự chuyển biến nói trên. 
Chủ nghĩa tư bản cắt đứt hắn mối liên hệ giữa nông nghiệp và 
công nghiệp, nhưng đồng thời, do phát triển đến một trình độ 
cao, nó cũng chuẩn bị những nhân tố mới cho mối liên hệ ấy: 
sự kết hợp giữa công nghiệp với nông nghiệp trên cơ sở áp 
dụng khoa học một cách có ý thức, trên cơ sở sự liên hợp của 
lao động tập thể, trên cơ sở phân phối lại dân cư (chấm dứt 
tình trạng nông thôn sống biệt lập, bị bỏ rơi, dã man, cũng 
như tình trạng dân cư tập hợp một cách cực kỳ đông đảo 
không bình thường ở những thành thị lớn). Những hình thức 
cao của chủ nghĩa tư bản hiện đại chuẩn bị một hình thức gia 
đình mới, những điều kiện mới cho địa vị của phụ nữ và cho 
việc giáo dục những thế hệ trẻ: trong xã hội hiện đại, lao động 
của phụ nữ và trẻ con, sự tan rã của gia đình gia trưởng do 
chủ nghĩa tư bản gây nên, đều không tránh khỏi có những 
hình thức khủng khiếp nhất, tai hại nhất và ghê tởm nhất. 
Tuy nhiên "khi giao cho phụ nữ, cho thanh niên và trẻ con 
nam nữ một vai trò quyết định trong quá trình sản xuất có tổ 
chức và có tính chất xã hội, ngoài phạm vi gia đình, như thế 
là đại công nghiệp cũng tạo ra cơ sở kinh tế cho một hình 
thức gia đình cao hơn và hình thức quan hệ nam nữ cao 


88 V. I. Lê-nin 


hơn. Cho rằng hình thức gia đình kiểu Giéc-manh Coơ-đốc giáo 
là tuyệt đối và vĩnh viễn thì cũng vô lý chẳng khác gì cho rằng 
những hình thức gia đình La-mã cổ hoặc Hy-lạp cổ hoặc 
phương Đông là tuyệt đối và vĩnh viễn; thật ra, những hình 
thức gia đình đó, do mối quan hệ giữa chúng với nhau, hợp 
thành một chuỗi lịch sử duy nhất của sự phát triển. Cũng rõ 
ràng là ngay cả cái việc tập hợp những cá nhân cả nam lẫn nữ 
đủ lứa tuổi thành nhóm lao động kết hợp, việc đó, dưới hình 
thức tự phát, tàn bạo, tư bản chủ nghĩa của nó - dưới hình thức 
này, người công nhân tồn tại vì quá trình sản xuất, chứ không 
phải quá trình sản xuất tồn tại vì người công nhân - là nguồn 
ghê tởm sinh ra sự bại hoại và ách nô lệ, nhưng trong những 
điều kiện thích hợp, nó nhất định biến đổi ngược lại thành cái 
nguồn của sự phát triển nhân đạo" ("Tư bản", quyển L cuối 
chương 13). Chế độ công xưởng cho chúng ta thấy cái "mầm 
mống của nền giáo dục tương lai, một nền giáo dục sẽ kết hợp 
lao động sản xuất với học tập và thể dục cho tất cả các trẻ em 
trên một hạn tuổi nào đó, nó không phải chỉ là một phương 
pháp để làm tăng thêm sản xuất xã hội mà còn là một phương 
pháp duy nhất để tạo ra những con người phát triển toàn 
diện" (như trên)8!. Cũng chính trên cơ sở lịch sử ấy mà chủ 
nghĩa xã hội của Mác đề ra vấn đề dân tộc và vấn đề nhà 
nước, không phải chỉ để giải thích quá khứ, mà còn để dự kiến 
tương lai một cách mạnh đạn và thực hiện dự kiến ấy bằng 
một hành động dũng cảm. Dân tộc là sản vật và hình thức tất 
nhiên của thời đại tư sản trong quá trình phát triển của xã hội. 
Giai cấp công nhân không thể mạnh lên được, không thể 
trưởng thành và thành hình được nếu không "tự tổ chức trong 
khuôn khổ của dân tộc”, nếu không "có tính chất dân tộc" 
("tuy nhiên tính chất dân tộc đây hoàn toàn không phải là hiểu 
theo nghĩa tư sản"). Nhưng, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 
không ngừng phá vỡ ranh giới dân tộc, phá hủy sự biệt lập 


Các Mác 89 


dân tộc, thay thế những đối kháng dân tộc bằng những đối 
kháng giai cấp. Vì thế, trong các nước tư bản chủ nghĩa đã 
phát triển thì điều sau đây hoàn toàn là một chân lý: "công 
nhân không có tổ quốc”; và ít ra trong những nước văn minh, 
"hành động chung" của họ "là một trong những điều kiện đầu 
tiên để giải phóng giai cấp vô sản" ("Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản ")82, Nhà nước, tức cơ quan bạo lực có tổ chức, nhất 
định phải xuất hiện khi xã hội đã phát triển đến một trình độ 
nhất định, lúc mà xã hội đã phân thành giai cấp không thể 
điều hòa, lúc mà xã hội không thể tồn tại được nếu không có 
một "quyền lực" tựa hồ như đứng lên trên xã hội và tách rời xã 
hội đến một mức độ nào đó. Phát sinh từ những mâu thuẫn 
giai cấp, nhà nước trở thành "nhà nước của giai cấp mạnh 
nhất, của giai cấp thống trị về kinh tế, cái giai cấp mà, nhờ có 
nhà nước, cũng trở nên giai cấp thống trị cả về chính trị và do 
đó lại có thêm những thủ đoạn mới để khống chế và bóc lột 
giai cấp bị áp bức. Chính vì thế nhà nước thời cổ trước hết là 
nhà nước của chủ nô dùng để khống chế nô lệ; nhà nước 
phong kiến là cơ quan của quý tộc dùng để khống chế nông 
nô, và nhà nước đại nghị hiện đại là một công cụ để cho tư 
bản bóc lột lao động làm thuê" (Ph. Ăng-ghen: "Ngưồn gốc 
của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”, trong đó 
Ăng-ghen trình bày ý kiến của ông và của Mác). Ngay cả 
hình thức tự do nhất và tiến bộ nhất của nhà nước tư sản là 
nhà nước cộng hòa dân chủ cũng không hề xóa bỏ hiện 
tượng đó, mà chỉ thay đổi hình thức của hiện tượng đó đi 
thôi (liên hệ giữa chính phủ và sở giao dịch, việc mua chuộc 
trực tiếp và gián tiếp các viên chức và báo chí, v. v.). Trong 
khi dẫn đến chỗ xóa bỏ các giai cấp thì chủ nghĩa xã hội, do 
đó, cũng dẫn tới chỗ xóa bỏ cả nhà nước nữa. Trong tác phẩm 
"Chống Đuy-rinh", Ăng-ghen viết "Hành động đầu tiên, 
qua đó, nhà nước thật sự tỏ ra là đại biểu của toàn thể xã hội, — 


90 V. I. Lê-nin 


sự tước đoạt tư liệu sản xuất vì lợi ích của toàn thể xã hội, - thì 
đồng thời cũng là hành động độc lập cuối cùng của mình với tư 
cách là nhà nước. Việc chính quyền nhà nước can thiệp vào các 
quan hệ xã hội sẽ trở thành thừa từ lĩnh vực này qua lĩnh vực 
kia và sẽ tự đình chỉ. Việc quản lý người sẽ nhường chỗ cho 
việc quản lý vật và việc chỉ đạo quá trình sản xuất. Nhà nước 
không bị "xóa bỏ", nó sẽ tự tiêu vong"%, "Cái xã hội tổ chức sản 
xuất trên cơ sở những tổ chức liên hợp tự do và bình đẳng của 
những người sản xuất, sẽ xếp toàn bộ bộ máy nhà nước vào chỗ 
lúc đó dành riêng cho bộ máy đó: vào viện bảo tàng đồ cổ, bên 
cạnh cái xa quay sợi và chiếc búa bằng đồng" (Ph. Ăng-ghen: 
"Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà 
nước")®5. 

Cuối cùng, về vấn đề thái độ của chủ nghĩa xã hội của Mác 
đối với tiểu nông, là những người còn tồn tại trong thời kỳ tước 
đoạt những kẻ đi tước đoạt, thì chúng ta cần nêu ra lời tuyên bố 
của Ăng-ghen nói lên tư tưởng của Mác: "Khi chúng ta nắm 
được chính quyền nhà nước rồi, chúng ta sẽ không thể nghĩ đến 
việc dùng bạo lực để tước đoạt tiểu nông (dù có hoặc không bồi 
thường cũng vậy), như chúng ta sẽ buộc phải làm đối với bọn 
đại địa chủ. Nhiệm vụ của chúng ta đối với tiểu nông, trước 
hết, sẽ là hướng sản xuất tư nhân và tài sản tư hữu của họ vào 
con đường làm ăn hợp tác, không phải bằng cách cưỡng bức 
mà bằng cách nêu gương và bằng cách đề ra biện pháp xã hội 
giúp đỡ để thực hiện mục đích ấy. Cố nhiên, lúc đó chúng ta sẽ 
có khá đủ biện pháp để chỉ cho tiểu nông thấy tất cả những tính 
ưu việt của bước chuyển đó mà ngay từ bây giò chúng ta đã 
phải giải thích cho họ hiểu rồi" (Ăng-ghen: "Về vấn đề ruộng 
đất ở phương Tây", Nhà xuất bản A-lếch-xê-ê-va, tr. 17. Bản 
dịch ra tiếng Nga có những chỗ sai. Xem nguyên bản trong tờ 
"Neue Zeit')%, 


Các Mác 91 


SÁCH LƯỢC ĐẤU TRANH GIAI CẤP 
CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN 


Ngay từ năm 1844 - 1845, Mác đã thấy rõ được rằng một 
trong những thiếu sót chính của chủ nghĩa duy vật cũ là không 
hiểu được những điều kiện và cũng không đánh giá được ý 
nghĩa của hoạt động thực tiễn cách mạng, nên, song song với 
công tác lý luận của mình, Mác đã suốt đời luôn luôn chú ý đến 
vấn đề sách lược đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. Về mặt 
này, fấf cả những tác phẩm của Mác đều cung cấp những tài 
liệu phong phú, nhất là bốn tập thư trao đổi giữa ông và 
Ăng-ghen, xuất bản năm 1913. Những tài liệu này chưa hoàn 
toàn được thu thập, tập hợp, nghiên cứu và phân tích. Cho nên 
ở đây, chúng ta chỉ nhận xét một cách tổng quát nhất và vắn tắt 
nhất, đồng thời nhấn mạnh là Mác đã có lý khi cho rằng nếu 
thiếu mặt đó thì chủ nghĩa duy vật sẽ không triệt để, phiến diện 
và thiếu sinh khí. Mác căn cứ chặt chẽ vào tất cả những tiền đề 
của thế giới quan duy vật biện chứng của mình mà xác định 
nhiệm vụ căn bản cho sách lược của giai cấp vô sản. Chỉ có 
nghiên cứu một cách khách quan toàn bộ những mối liên hệ 
qua lại giữa các giai cấp trong một xã hội nhất định, không trừ 
một giai cấp nào, và do đó, hiểu biết được trình độ phát triển 
khách quan của xã hội ấy và những mối liên hệ qua lại giữa xã 
hội ấy với những xã hội khác, thì mới có thể có cơ sở cho một 
sách lược đúng của giai cấp tiên phong được. Ngoài ra, mọi giai 
cấp và mọi nước đều được nhận xét theo phương diện động 
chứ không theo phương diện tính, nghĩa là trong trạng thái vận 
động (sự vận động này có những quy luật bắt ngưồn từ những 
điều kiện kinh tế trong đời sống của một giai cấp) chứ không 
phải trong trạng thái bất động. Rồi sự vận động lại được xét 
không những về mặt quá khứ mà cả về mặt tương lai nữa, và 
xét một cách biện chứng chứ không phải xét theo quan niệm tầm 


92 V. I. Lê-nin 


thường của phái "tiến hóa luận" là phái chỉ thấy những biến đôi 
chậm chạp thôi. Mác viết cho Ăng-ghen: "Trong những thời đại 
phát triển lịch sử lớn lao thì 20 năm cũng không hơn gì một 
ngày, mặc đầu sau đó, có thể có những ngày bằng cả hàng 20 
năm" ("Thư từ”, t. HH, tr. 1275, Ở từng giai đoạn phát triển, 
trong từng lúc, sách lược của giai cấp vô sản phải tính đến biện 
chứng khách quan tất nhiên ấy của lịch sử loài người; một mặt, 
phải lợi dụng những thời kỳ trì trệ về chính trị, hay là những 
thời kỳ phát triển gọi là phát triển "hòa bình" tiến chậm như 
rùa, để phát triển ý thức, lực lượng và khả năng chiến đấu của 
giai cấp tiên phong lên; mặt khác, phải hướng toàn bộ công việc 
lợi dụng những thời kỳ trì trệ về chính trị vào "mục đích cuối 
cùng" của cuộc vận động của giai cấp tiên phong và làm cho 
giai cấp này có thể giải quyết một cách thực tiễn những nhiệm 
vụ lớn lao trong những ngày vĩ đại, những ngày "bằng cả hàng 
20 năm". Về vấn đề này, Mác đưa ra hai luận điểm đặc biệt 
quan trọng. Một luận điểm về đấu tranh kinh tế và tổ chức 
kinh tế của giai cấp vô sản trong quyển "Sự khốn cùng của triết 
học”; một luận điểm về nhiệm vụ chính trị của giai cấp vô sản 
trong "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản". Luận điểm thứ nhất là: 
"Đại công nghiệp tập trung một số đông người không quen biết 
nhau vào một nơi nhất định. Sự cạnh tranh chia rẽ họ về mặt 
quyền lợi. Nhưng việc giữ vững tiền công, cái quyền lợi chung 
ấy của họ chống lại người chủ của họ, đã đoàn kết họ lại trong 
cùng một tư tưởng phản kháng, liên hợp... Những sự liên hợp, 
lúc đầu còn lẻ tẻ, về sau họp thành tập đoàn và đứng trước tư 
bản luôn luôn liên hiệp với nhau, thì họ coi việc duy trì các 
hiệp hội của mình là cần thiết hơn việc duy trì tiền công... 
Trong cuộc đấu tranh ấy - một cuộc nội chiến thật sự - mọi 
yếu tố cần thiết cho cuộc chiến đấu sắp tới đều được tích góp 
lại và phát triển. Khi đã tới mức ấy thì sự liên hợp mang 
một tính chất chính trị"%. Đấy là cương lĩnh và sách lược của 


Các Mác 93 


đấu tranh kinh tế và của phong trào công đoàn trong hàng chục 
năm, cho suốt cả thời kỳ lâu dài chuẩn bị lực lượng của giai cấp 
vô sản "cho cuộc chiến đấu sắp tới". Cũng cần đối chiếu điều 
nói trên với nhiều điều chỉ dẫn của Mác và Ăng-ghen, những 
điều chỉ dẫn dựa trên kinh nghiệm của phong trào công nhân 
Anh và chỉ cho chúng ta thấy rằng "sự phồn thịnh" công nghiệp 
đã gây nên như thế nào những mưu toan hòng "mua chuộc 
công nhân" ("Thư từ trao đổi giữa Mác và Ăng-ghen', t. I, 
tr. 136), hòng làm cho công nhân xa lánh đấu tranh, rằng sự 
phồn thịnh ấy, nói chung, "làm bại hoại ý thức của công nhân 
như thế nào" (t. II, tr. 218); rằng giai cấp vô sản Anh "tư sản 
hóa" như thế nào - "dân tộc tư sản nhất trong các dân tộc" (dân 
tộc Anh) "cuối cùng hình như muốn có, bên cạnh giai cấp tư 
sản, một tầng lớp quý tộc tư sản và một giai cấp vô sản tư sản” 
(t. II, tr. 290)°9; rằng "nghị lực cách mạng" của giai cấp vô sản 
Anh đã biến mất như thế nào (t. HI, tr. 124); rằng phải chờ đợi 
tương đối lâu như thế nào việc "công nhân Anh thoát khỏi sự 
trụy lạc tư sản bề ngoài của họ" (t. II, tr. 127); rằng phong trào 
công nhân Anh đã thiếu "tinh thần hăng hái của những người 
theo phái hiến chương" như thế nào (1866; t. II, tr. 305)°!; rằng 
những lãnh tụ công nhân Anh đã trở thành một hạng người 
đứng trung gian "giữa những người tư sản cấp tiến và công 
nhân" như thế nào (ám chỉ Gô-li-ốc, t. IV, tr. 209); rằng do sự 
lũng đoạn ở Anh và chừng nào sự lũng đoạn ấy vẫn còn, thì "sẽ 
không hy vọng gì vào người công nhân Anh cả" (t. IV, tr. 433)%, 
Ở đây, sách lược đấu tranh kinh tế, gắn liền với tiến trình 
chung (øà uới kết cục) của phong trào công nhân, đã được xét 
theo một quan điểm hết sức rộng rãi, toàn diện, biện chứng và 
thật sự cách mạng. 

"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" đã nêu ra nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác về sách lược đấu tranh chính trị 
như sau: "Những người cộng sản chiến đấu cho những lợi 


94 V. I. Lê-nin 


ích và những mục đích trước mắt của giai cấp công nhân, 
nhưng đồng thời họ bảo vệ tương lai của phong trào"%. Do đó, 
năm 1848, Mác đã ủng hộ đảng "cách mạng ruộng đất" ở Ba-lan, 
"nghĩa là đảng đã làm cuộc khởi nghĩa ở Cra-cốp năm 1846'%, 
Năm 1848 - 1849, Mác ủng hộ phái dân chủ cách mạng cực 
đoan ở Đức và về sau không bao giờ ông rút lưi ý kiến hồi đó 
của ông về sách lược. Ông coi giai cấp tư sản Đức là một phần 
tử "ngay từ đầu đã có khuynh hướng phản bội nhân dân" (chỉ 
có liên minh với nông dân mới làm cho giai cấp tư sản có thể 
hoàn toàn đạt mục đích của nó) "và thỏa hiệp với bọn vương 
công trong xã hội cũ". Sau đây là đoạn phân tích có tính chất 
tổng kết của Mác về địa vị giai cấp của giai cấp tư sản Đức 
trong thời kỳ cách mạng dân chủ - tư sản, một sự phân tích thật 
ra là một kiểu mẫu phân tích duy vật chủ nghĩa, xem xét xã hội 
trong sự vận động của nó, và hơn nữa, xem xét không phải chỉ 
từ cái phương diện của sự vận động hướng về quá khứ: " 

không tin tưởng ở mình, không tin tưởng ở nhân dân; cằn nhằn 
với những bọn trên, run sợ trước kẻ dưới;... khiếp sợ cơn bão 
táp thế giới; không chút nghị lực nào, hoàn toàn sáo rỗng,... 
không có sáng kiến,... như một ông già đang bị nguyền rủa, bị 
giam hãm trong những lợi ích già cỗi của bản thân mình mà 
lại buộc phải lãnh đạo những bước tiến đầu tiên của một dân tộc 
trẻ trung và cường tráng..." ("Báo sông Ranh mới”, 1848, xem 
"Di sản văn học", t. HI, tr. 212)%. Gần 20 năm sau, trong một 
bức thư gửi Ăng-ghen (t. HI, tr. 224), Mác viết rằng sở dĩ cuộc 
cách mạng 1848 thất bại, vì giai cấp tư sản muốn có hòa bình 
trong cảnh nô lệ hơn là chỉ có cái triển vọng duy nhất là chiến 
đấu vì tự do. Khi thời kỳ cách mạng 1848 - 1849 kết thúc, Mác 
phản đối mọi lối chơi trò cách mạng (đấu tranh chống Sáp-pơ - 
Vin-lích), đòi mọi người phải biết cách công tác trong thời đại 
mới là thời đại đang chuẩn bị, một cách tựa hồ như "hòa bình", 
những cuộc cách mạng mới. Việc đánh giá sau đây của Mác 


Các Mác 95 


về tình hình Đức năm 1856, trong thời kỳ phản động đen tối 
nhất, chứng tỏ Mác muốn công tác đó phải được thực hiện 
theo tỉnh thần như thế nào: "Ở Đức, toàn bộ vấn đề sẽ phụ 
thuộc vào khả năng tái diễn được hay không cuộc chiến tranh 
nông dân để ủng hộ cách mạng vô sản" ("Thư từ trao đổi giữa 
Mác và Ăng-ghen", t. II, tr. 108)%. Chừng nào cách mạng dân 
chủ (tư sản) ở Đức chưa hoàn thành thì về phương diện sách 
lược của giai cấp vô sản xã hội chủ nghĩa, Mác vẫn đặt tất cả 
tâm trí vào việc phát huy lực lượng dân chủ của nông dân. 
Ông cho rằng thái độ của Lát-xan "đứng về mặt khách quan 
mà nói, là một sự phản bội phong trào công nhân để làm lợi 
cho nước Phổ" (t. II, tr. 210), chính là vì y dung túng bọn địa 
chủ và chủ nghĩa dân tộc Phổ. Năm 1865, khi trao đổi ý kiến 
với Mác về lời tuyên bố chung của Mác và Ăng-ghen sắp tới 
sẽ đăng trên báo chí, Ăng-ghen đã viết: "Trong một nước nông 
nghiệp, nếu chỉ thay mặt công nhân công nghiệp mà công kích 
giai cấp tư sản, chứ không nói gì đến sự bóc lột kiểu gia 
trưởng, "sự bóc lột bằng roi vọt" của bọn quý tộc phong kiến 
đối với công nhân nông nghiệp, thì thật là một việc đê hèn" 
(t. II, tr. 217). Trong thời kỳ từ 1864 đến 1870, khi thời đại 
cách mạng dân chủ - tư sản Đức, tức thời đại các giai cấp bóc 
lột Phổ và Áo đấu tranh với nhau về vấn đề dùng những 
phương thức nào để hoàn thành cách mạng ấy từ trên xuống, 
sắp chấm dứt thì Mác không chỉ lên án Lát-xan, vì y ve vãn 
Bi-xmác, mà ông còn uốn nắn Liếp-nếch nữa, vì Liếp-nếch rơi 
vào "bệnh thân Áo" và bênh vực chủ nghĩa phân lập; Mác đòi 
phải có một sách lược cách mạng, đấu tranh một cách quyết liệt 
chống Bi-xmác cũng như chống những người thân Áo, một sách 
lược không nhằm thích ứng với "kẻ chiến thắng", — tức bọn 
gioong-ke Phổ, - mà nhằm tái diễn lập tức cuộc đấu tranh cách 
mạng chống kẻ chiến thắng ấy, ø#eaw cả trên cơ sở do thắng lợi 
quân sự của nước Phổ đã tạo ra ("Thư từ trao đổi giữa Mác và 


96 V. I. Lê-nin 


Ăng-ghen", t. IH, tr. 134, 156, 147, 179, 204, 210, 215, 418, 437, 
440 - 441)%, Trong bài lời kêu gọi bất hủ của Quốc tế ngày 9 
tháng Chín 1870, Mác đã khuyên giai cấp vô sản Pháp nên đề 
phòng đừng khởi nghĩa quá sớm", nhưng khi cuộc khởi nghĩa 
cứ nổ ra (1871) thì Mác vẫn nhiệt liệt chào mừng sáng kiến cách 
mạng của quần chúng "đang xông lên chọc trời" (thư Mác gửi 
Cu-ghen-man)!, Theo quan điểm chủ nghĩa duy vật biện 
chứng của Mác, sự thất bại của hành động đấu tranh cách mạng 
trong tình thế đó cũng như trong nhiều tình thế khác, thì ít có 
hại cho tiến trình chung øà kết cục của cuộc đấu tranh của giai 
cấp vô sản hơn là rời bỏ vị trí đang chiến đấu, đầu hàng mà 
không chiến đấu: đầu hàng như thế sẽ làm cho giai cấp vô sản 
mất tinh thần và làm tiêu hao sức chiến đấu của nó. Mác đánh 
giá rất đúng việc sử dụng những thủ đoạn đấu tranh hợp pháp 
trong thời kỳ trì trệ về chính trị, trong thời kỳ chế độ hợp pháp 
tư sản chiếm ưu thế, nhưng năm 1877 - 1878, sau khi đạo luật 
đặc biệt chống những người xã hội chủ nghĩa1?! được công bố, 
Mác kịch liệt lên án "những lời cách mạng suông” của Mô-xtơ, 
và với một thái độ không kém kịch liệt, nếu không phải là kịch 
liệt hơn, Mác đã chê trách chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa này hồi 
ấy tạm thời thống trị trong đảng dân chủ - xã hội chính thức, là 
đảng không biết kịp thời tỏ ra có tỉnh thần kiên định, tỉnh thần 
kiên quyết, tinh thần cách mạng và không biết sẵn sàng chuyển 
sang đấu tranh bí mật để đối phó với đạo luật đặc biệt ("Thư 
của Mác gửi Ăng-ghen", t. IV, tr. 397, 404, 418, 422, 4241, Nên 
xem cả những thư của Mác gửi cho Doóc-ghê). 


Các Mác 97 


MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO 


Cho đến nay, những tác phẩm và thư từ của Mác chưa 
được ¡in thành toàn tập. Những tác phẩm của Mác được 
dịch ra tiếng Nga nhiều hơn bất cứ thứ tiếng nào khác. Bản 
kê sau đây là theo thứ tự thời gian. Năm 1841 là năm mà 
Mác viết luận án về triết học Ê-pi-quya (luận án này in sau 
khi Mác qua đời trong "Di sản văn học”, sau này sẽ nói 
đến). Trong luận án này, Mác còn phát biểu một quan điểm 
hoàn toàn tiêm nhiễm chủ nghĩa duy tâm kiểu Hê-ghen. 
Năm 1842, ông viết những bài trên tờ "Báo sông Ranh" (ở 
Cô-lô-nho), đặc biệt là một bài phê phán những cuộc tranh 
luận trong khóa sáu của Nghị viện Ranh về tự do báo chí, 
một bài về những đạo luật trừng phạt tội ăn cắp củi trong 
rừng, rồi một bài khác nữa trong đó Mác ủng hộ một chính 
sách thoát ra khỏi thần học, v. v. (một số bài trong những 
bài đó được in trong "Di sản văn học”). Qua những tác 
phẩm đó, ta thấy Mác chuyển từ chủ nghĩa duy tâm sang 
chủ nghĩa duy vật, từ chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang 
chủ nghĩa cộng sản. Năm 1844, dưới sự chủ biên của Mác 
và Ác-nôn Ru-ghê, tờ "Niên giám Pháp - Đức" được xuất 
bản ở Pa-ri, thì bước chuyển nói trên được hoàn thành hắn. 
Những bài báo sau đây của Mác đáng được chú ý một cách 
đặc biệt: "Lời nói đầu cuốn phê phán triết học pháp quyền 
của Hê-ghen" (đã được in trong "Di sản văn học”, ngoài ra 
có in riêng thành sách nhỏ) và bài "Về vấn đề Do-thái" (như 


98 V. I. Lê-nin 


trên; do Nhà xuất bản "Tri thức" in thành sách mỏng, loại "Tủ 
sách ít tiền", số 210). Năm 1845, Mác và Ăng-ghen cùng nhau 
xuất bản (ở Phran-pho trên sông Manh) quyển "Gia đình thân 
thánh. Chống Bru-nô Bau-ơ và đồng bọn" (đã được in trong 
"Di sản văn học”, ngoài ra còn có hai nhà xuất bản in riêng 
thành sách: Nhà xuất bản "Tiếng nói mới”, Xanh Pê-téc-bua. 
1906, và Nhà xuất bản "Truyền tin tri thức”, Xanh Pê-téc-bua. 
1907). Mùa xuân 1845, luận cương của Mác về Phơ-bách được 
xuất bản (thành phụ lục của cuốn "Lút-vích Phơ-bách" của 
Ph. Ăng-ghen; có một bản dịch ra tiếng Nga). Năm 1845 - 1847, 
Mác viết một loạt bài (phần lớn chưa được sưu tâm, chưa 
được in lại, cũng chưa được dịch ra tiếng Nga) trên báo 
"Vorwärts”, in ở Pa-ri, "Brủsseler Deutsche Zeitung" (1847), 
"Das Westphäalische Dampfboot" (Bielefeld, 1845 - 1848), "Der 
Gesellschaftsspiegel" (1846, Elberfeld). Năm 1847, ta thấy xuất 
bản ở Bruy-xen và Pa-ri tác phẩm chủ yếu của Mác phản đối 
Pru-đông: "Sự khốn cùng của triết học. Trả lời "Triết học của 
sự khốn cùng" của ông Pru-đông" (Nhà xuất bản "Thế giới 
mới" xuất bản ba lần bằng tiếng Nga: một bản của G. Lvô-vích, 
một bản của A-lếch-xê-ê-va, một bản của "Giáo dục”, tất cả 
đều xuất bản trong hai năm 1905 - 1906). Năm 1848, bài "Bàn 
về mậu dịch tự do” (có một bản dịch ra tiếng Nga) được xuất 
bản ở Bruy-xen. Rồi, ở Luân-đôn, Mác cùng Ph. Ăng-ghen 
cho xuất bản "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" nổi tiếng, 
được dịch ra hầu hết các thứ tiếng của châu Âu và của nhiều 
nước khác (được dịch ra tiếng Nga và được xuất bản gần 8 lần 
vào khoảng 1905 - 1906: bản của Nhà xuất bản "Chiếc búa", 
của Nhà xuất bản “Cái chuông”, của A-lếch-xê-ê-va, v.v., đều 
được xuất bản dưới những nhan đề khác nhau: "Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản”, "Bàn về chủ nghĩa cộng sản", "Những giai 
cấp xã hội và chủ nghĩa cộng sản", "Chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa cộng sản", "Triết học của lịch sử”, những bản này phần 
lớn đều bị tịch thu; bản dịch đây đủ và chính xác nhất của 


Các Mác 99 


tác phẩm đó, cũng như nhiều tác phẩm khác của Mác, là những 
bản xuất bản ở nước ngoài, và thường do nhóm "Giải phóng lao 
động" đảm nhiệm). Từ mồng 1 tháng Sáu 1848 đến 19 tháng 
Năm 1849, tờ báo "Báo sông Ranh mới" xuất bản ở Cô-lô-nhơ; 
Mác là chủ biên trên thực tế. Mác viết rất nhiều bài trên tờ báo 
đó. Cho đến nay, tờ báo này vẫn là một kiểu mẫu ưu việt, là cơ 
quan tốt nhất của giai cấp vô sản cách mạng. Những bài đó 
hiện nay vẫn chưa được sưu tầm và chưa được in lại toàn văn. 
Những bài chủ yếu nhất đều được in trong tập "Di sản văn 
học". Tác phẩm "Lao động làm thuê và tư bản”, đăng trên tờ 
báo đó, đã được nhiều lần in riêng thành sách mỏng (có bốn 
bản in bằng tiếng Nga: Kô-do-man, "Chiếc búa", Mi-a-gcốp và 
Lvô-vích, 1905 - 1906). Một bài nữa trong tờ báo đó là: "Phái tự 
do nắm chính quyền" (Nhà xuất bản "Tri thức", "Tủ sách ít tiền", 
số 272. Xanh Pê-téc-bua. 1906). Năm 1849, Mác xuất bản ở 
Cô-lô-nhơ "Hai vụ án chính trị" (đây là hai bài Mác đọc trước 
tòa án đại hình để tự biện hộ. Lúc đó ông bị buộc tội là đã vi 
phạm những đạo luật về báo chí và đã kêu gọi dùng vũ trang 
kháng cự lại chính phủ, nhưng tòa đã phải tuyên bố ông 
trắng án. Năm 1905 - 1906, bản dịch ra tiếng Nga được xuất 
bản năm lần: A-lếch-xê-ê-va, "Chiếc búa”, Mi-a-gcốp, "Tri 
thức", "Thế giới mới"). Năm 1850, Mác xuất bản ở Hăm-bua 6 
số tạp chí "Báo sông Ranh mới". Những bài chủ yếu nhất của 
Mác đăng trong những số tạp chí đó đều được ¡n lại trong "Di 
sản văn học". Những bài Ăng-ghen cho tái bản năm 1895 riêng 
thành sách mỏng đáng được chú ý một cách đặc biệt: "Đấu 
tranh giai cấp ở Pháp từ 1848 đến 1850” (bản dịch ra tiếng 
Nga, Nhà xuất bản M. Ma-lức, "Tủ sách", số 59 - 60; tác phẩm 
này cũng được ¡in trong văn tập: "Tập tác phẩm lịch sử”, bản 
dịch của Ba-da-rốp và Xtê-pa-nốp, Nhà xuất bản Xkiếc-mun-tơ, 
Xanh Pê-téc-bua. 1906, và cả trong tập: "Những ý nghĩ và quan 
điểm về đời sống thế kỷ XX", Xanh Pê-téc-bua. 1912). Năm 1852, 


100 V. I. Lê-nin 


tác phẩm "Ngày 18 tháng Sương mù của Lu-i Bô-na-pác-to" 
của Mác được xuất bản riêng thành sách mỏng ở Niu-oóc (bản 
dịch ra tiếng Nga có ¡in trong những tập sách nói trên). Cũng 
trong năm đó, ở Luân-đôn, người ta đã xuất bản tác phẩm 
"Vạch trần vụ án xử những người cộng sản ở Cô-lô-nho" (bản 
dịch ra tiếng Nga: "Vụ án xử những chiến sĩ công xã ở Cô-lô-nho'”, 
số 43, "Tủ sách khoa học phổ thông”, Xanh Pê-téc-bua. 1906, 28 
tháng Mười). Từ tháng Tám 1851 đến 1862, Mác cộng tác 
thường xuyên với tờ báo "Diễn đàn" ở Niu-oóc ("The New 
York Tribune"), trong đó nhiều bài ông viết được đăng thành 
xã luận, không ký tên ông. Đặc biệt đáng chú ý là những bài: 
"Cách mạng và phản cách mạng ở Đức”, những bài này được 
dịch ra tiếng Đức và in lại sau khi Mác và Ăng-ghen qua đời 
(bản dịch ra tiếng Nga được in trong hai văn tập, bản dịch 
của Ba-da-rốp và bản dịch của Xtê-pa-nốp, sau đó năm lần 
xuất bản riêng thành sách mỏng vào 1905 - 1906: A-lếch-xê-ê- 
va, "Lợi ích công", "Thế giới mới", "Tủ sách thế giới", "Chiếc 
búa"). Một số tác phẩm của Mác đăng trên tờ "Diễn đàn" 
được xuất bản riêng thành sách mỏng ở Luân-đôn, chẳng 
hạn bài viết về Pan-méc-xtơn vào năm 1856: "Sự thật về lịch 
sử ngoại giao trong thế kỷ XVIH” (về sự phụ thuộc thường 
xuyên và vụ lợi của những bộ trưởng thuộc phái tự do ở Anh 
vào nước Nga), v. v.. Sau khi Mác mất, con gái ông là Ê-lê-ô-nô-ra 
Ê-vê-linh xuất bản một loạt bài của ông đăng trên tờ "Diễn 
đàn" về vấn đề phương Đông, dưới nhan đề: "The Eastern 


* Trong bài Ăng-phen viết về Mác in trong "Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften”, Bd. 6, S. 6039, ông đã viết lâm 1853 - 1860. Béc-stanh 
cũng đã lầm như vậy trong một bài viết về Mác in trong lần xuất bản 
thứ H của cuốn "Bách khoa toàn thư của Anh", 1911. Xem thư từ trao 
đổi giữa Mác và Ăng-ghen, xuất bản năm 1913. 


1) "Từ điển khoa học nhà nước" t. 6, tr. 603. 


Các Mác 101 


Question". London. 1897. ("Vấn đề phương Đông"). Một số 
những tác phẩm đó được dịch ra tiếng Nga: "Chiến tranh 
và cách mạng". Thiên I. Mác và Ăng-ghen: "Tác phẩm chưa 
xuất bản (1852, 1853, 1854)". Khác-cốp. 1919. (Tủ sách "Tư 
tưởng chúng ta"). Từ cuối năm 1854 và trong suốt năm 
1855, Mác viết cho tờ "Neue Oder-Zeitung” và năm 1861 - 
1862, ông viết cho tờ báo "Presse" ở Viên. Những tác phẩm 
đó chưa được sưu tầm, và mới có một số được in trên tờ 
"Neue Zeit" cùng với nhiều thư của Mác. Đối với một số 
bài ông viết cho tờ báo "Das Volk" (Luân-đôn. 1859) về 
lịch sử ngoại giao trong chiến tranh Ý năm 1859, thì cũng 
vậy. Năm 1859, tác phẩm "Góp phần phê phán kinh tế chính 
trị học" của Mác được xuất bản ở Béc-lanh (bản dịch ra tiếng 
Nga, Mát-xcơ-va. 1896, dưới sự chủ biên của Ma-nu-i-lốp; 
và Xanh Pê-téc-bua. 1907, bản dịch của Ru-mi-an-txép). 
Năm 1860, tác phẩm của Mác "Herr Vogt" ("Ngài Phô-gto") 
được xuất bản ở Luân-đôn. 

Năm 1864, "Lời kêu gọi của Hội liên hiệp công nhân quốc 
tế", do Mác thảo ra, được xuất bản ở Luân-đôn (có một bản 
dịch ra tiếng Nga). Mác đã viết một số lớn những tuyên ngôn, 
hiệu triệu và nghị quyết của Hội đồng trung ương của Quốc 
tế. Những tài liệu này hoàn toàn chưa được nghiên cứu đến và 
thậm chí chưa được sưu tầm lại. Ý định đầu tiên bắt tay vào 
thực hiện công việc đó là tập sách của G. I-ếch-cơ: "Quốc tế" 
(bản dịch ra tiếng Nga, Xanh Pê-téc-bua. 1906, Nhà xuất bản 
"Tri thức") trong đó cũng có một số thư của Mác và những dự 
thảo nghị quyết do Mác viết. Trong số những tài liệu của Quốc 
tế do Mác viết ra, có tuyên ngôn của Hội đồng trung ương 
nhân dịp Công xã Pa-ri, in riêng thành sách mỏng ở Luân-đôn 
năm 1871, dưới nhan đề: "Nội chiến ở Pháp" (bản dịch ra tiếng 
Nga dưới sự chủ biên của Lê-nin, Nhà xuất bản "Chiếc búa", 
v.v.). Những thư từ trao đổi giữa Mác và Cu-ghen-man, thành 
viên của Quốc tế, là thuộc vào thời kỳ 1862 - 1874 (hai bản 


102 VI Lê-nĩm 


dịch ra tiếng Nga, một bản của A. Gôi-khơ-bác, bản kia dưới sự 
chủ biên của Lê-nin). Năm 1867, tác phẩm cơ bản của Mác: "Tư 
bản. Phê phán kinh tế chính trị học". Quyển I, được xuất bản ở 
Hăm-bua. Quyển II và II là do Ăng-ghen xuất bản sau khi 
Mác mất, vào năm 1885 và 1894. Bản dịch ra tiếng Nga: quyển 
L, năm bản in (hai bản của Đa-ni-en-xôn, năm 1872 và 1898; hai 
bản của E. A. Guốc-vích và L. M. Dắc dưới sự chủ biên của 
Xtơ-ru-vê, bản thứ nhất xuất bản năm 1899 và bản thứ hai xuất 
bản năm 1905; một bản in nữa dưới sự chủ biên của Ba-da-rốp 
và Xtê-pa-nốp). Các quyển II và II được dịch ra tiếng Nga: 
bản dịch của ÐĐa-ni-en-xôn (chưa đạt lắm), và bản địch của 
Ba-da-rốp và Xtê-pa-nốp (tốt hơn). Năm 1876, Mác tham gia 
vào việc biên soạn tác phẩm của Ăng-ghen "Chống Đuy-rinh" 
(Herrn Eugen Dũhrings Umwälzung der Wissenschaft"); ông 
đọc lại toàn bộ bản thảo và viết toàn bộ chương về lịch sử của 
kinh tế chính trị học. 

Những tác phẩm sau đây được in sau khi Mác mất: "Phê 
phán cương lĩnh Gô-ta" (Xanh Pê-téc-bua. 1906, bản tiếng Đức 
đăng trên tờ "Neue Zeit”, 1890/91, số 18). "Tiền công, giá cả và 
lợi nhuận" (báo cáo đọc ngày 26 tháng Sáu 1865. "Neue Zeit”, 
XVỊI, 1897/98, bản dịch ra tiếng Nga được Nhà xuất bản "Chiếc 
búa" in vào năm 1906 và Nhà xuất bản Lvô-vích in vào năm 
1905). "Di sản văn học của C. Mác, Ph. Ăng-ghen và Ph. Lát-xan", 
3 tập. Stút-ga. 1902. (Bản dịch ra tiếng Nga dưới sự chủ biên 
của Ác-xen-rốt, v.v.. 2 tập. Xanh Pê-téc-bua. 1908. Tập I 
cũng được dịch dưới sự chủ biên của E. Guốc-vích, Mát-xcơ-va. 
1907. Những thư của Lát-xan gửi Mác được in riêng, và 
cũng ïn trong "Di sản văn học”.) "Những bức thư của C. Mác, 
Ph. Ăng-phen, v.v., gửi Doóc-ghê" (đã xuất bản hai bản dịch ra 
tiếng Nga, một dưới sự chủ biên của Ác-xen-rốt, còn một do 
Lê-nin đề tựa, Nhà xuất bản Đau-ghê). "Các học thuyết về giá trị 
thặng dư”, 3 tập, 4 phần, Stút-ga, 1905 - 1910, bản thảo quyển IV 


Các Mác 103 


bộ "Tư bản", do Cau-xky xuất bản (chỉ có quyển I là được dịch 
ra tiếng Nga, ba bản in: Xanh Pê-téc-bua. 1906, do Plê-kha-nốp 
chủ biên; Ki-ép, 1906, do Giê-lê-do-nốp chủ biên; Ki-ép, 1907, 
do Tu-tsáp-xki chủ biên). Năm 1913, 4 tập lớn "Thư từ trao 
đổi giữa C. Mác và Ph. Ăng-ghen" được xuất bản ở Stút-ga; 
1386 thư đó viết từ tháng Chín 1844 đến 10 tháng Giêng 1883 
là những tài liệu rất quý để nghiên cứu tiểu sử và những quan 
điểm của C. Mác. Năm 1917, 2 tập của Mác và Ăng-phen được 
xuất bản: Các bài báo đã xuất bản từ 1852 đến 1862 (tiếng 
Đức). Để chấm dứt, chúng tôi cũng xin nói thêm rằng trong 
những tác phẩm của Mác, còn có một số bài báo ngắn và 
những thư của Mác, phần lớn đăng trên tờ "Neue Zeit, tờ 
"Vorwärts" và trong các xuất bản phẩm thường kỳ dân chủ - 
xã hội, xuất bản bằng tiếng Đức; cũng chắc chắn rằng chúng 
tôi chưa kể ra được hết những bản dịch tác phẩm của Mác ra 
tiếng Nga, nhất là những cuốn sách mỏng được in trong 
những năm 1905 - 1906. 

Những sách báo viết về Mác và chủ nghĩa Mác thì nhiều vô 
cùng. Chúng tôi chỉ xin kể những sách chủ yếu, và chia tác giả 
thành ba loại chính: những người mác-xít, tức là những người 
chủ yếu tán thành những quan điểm của Mác; những tác giả 
tư sản, căn bản thù địch với chủ nghĩa Mác, và những kẻ xét 
lại, là những kẻ tuy thừa nhận những nguyên lý cơ bản nào đó 
của chủ nghĩa Mác, nhưng thực tế lại đem thay thế những 
nguyên lý đó bằng những quan điểm tư sản. Việc giải thích 
Mác theo kiểu dân túy phải được coi là một loại chủ nghĩa xét 
lại có tính chất đặc biệt Nga. Trong tác phẩm "Ein Beitrag zur 
Bibliographie des Marxismus" (Archiv fũr 5ozIialwissenschaft und 
Sozialpolitik, XX, 2. Heft, 1905, 5. 5. 413 - 430), ông V. Dôm-bác-tơ 
kể ra 300 nhan đề, nhưng chưa phải là đã đây đủ. Muốn 
cho đầy đủ, xin đọc những mục lục cho những năm 1883 - 
1907 và những năm sau đó của tờ "Neue Zeit”"; xem cả Josef 


104 VI Lê-nĩm 


Stammhammer: "Bibliographie des Sozialismus und Kommu- 
nismus”. Bd. I - III. Jena (1893 - 1909). Muốn có một mục lục 
sách đây đủ hơn nữa, xin xem thêm "Bibliographie der 
Sozialwissenschaften". Berlin. Jahrgang 1, 1905 u. ff. Xem cả 
N.A. Ru-ba-kin, "Điểm sách" (tập II, xuất bản lần thứ 2). Chúng 
tôi chỉ kể ra những trước tác thật trọng yếu thôi. Về tiểu sử của 
Mác, thì trước hết phải kể những bài của Ph. Ăng-ghen viết trên 
"Volkskalender" do Brắc-kê xuất bản ở Brau-svê-gơ năm 1878, 
và trong "Handwörterbuch der Staatswissenschaften”". Bd. 6, 
5. 600 - 603. W. Lzebknecht: "Karl Marx zum Gedächtniss". 
Nũrnb. 1896. Laƒfareue: "K. Marx. Persönliche Erinnerungen'. 
V. Liễp-nêch: "Các Mác”, xuất bản lần thứ 2. Xanh Pê-téc-bua. 1906. 
P. La-phác-eø: "Hồi ức của tôi về C. Mác". Ô-đét-xa. 1905. (Xem 
nguyên bản trong tờ "Neue Zeit, IX, IL) “Để kỷ niệm C. Mác”. 
Xanh Pê-téc-bua. 1908, 410 trang, đây là một tập gồm những 
bài của I-u. Nê-vdô-rốp, N. Rô-giơ-cốp, V. Ba-da-rốp, I-u. 
Xtê-clốp, A. Phi-nơ - Ê-nô-ta-ép-xki, P. Ru-mi-an-txép, C. Ren-no, 
H. Rô-lăng - Hôn-xtơ, V. I-lin, R. Lúc-xăm-bua, G. Di-nô-vi-ép, 
I-u. Ca-mê-nép, P. Oóc-lốp-xki và M. Ta-gan-xki. Ph. Mê-rinh: 
"Các Mác". Quyển sách dày bằng tiếng Anh do nhà xã hội chủ 
nghĩa Mỹ Xpác-gô viết về tiểu sử của Mác (Sparso: "K. Marx, his 
lie and work”". London, 1911), không làm cho người ta vừa ý 
lắm. Tổng quát chung hoạt động của Mác, xem K. Kawsky: "Die 
historische Leistung von K. Marx. Zum 25. Todestag des 
Meisters". Berlin. 1908. Bản dịch ra tiếng Nga: "C. Mác và tác 
dụng lịch sử của ông". Xanh Pê-téc-bua, 1908. Xem cả cuốn sách 
phổ thông của Klara Zetkin: "K. M. und sein Lebenswerk" 
(1913). Hồi ức về Mác: của A¡-nen-cốp trong "Truyền tin châu 
Âu", 1880, số 4 (và "Hồi ký", tập II. "Mười năm đáng chú ý". 
Xanh Pê-téc-bua. 1882), và của Các-lơ Suốc-txơ, trong "Của cải 
nước Nga”. 1906, số 12; của M. Cô-øa-lép-xki trong "Truyền tin 
châu Âu", 1909, VI và những tập sau. 


Các Mác 105 


Về triết học của chủ nghĩa Mác và về chủ nghĩa duy vật lịch 
sử, thì những tác phẩm của G. V. Plê-kha-nốp là những tác 
phẩm hay nhất: "Trong 20 năm”. Xanh Pê-téc-bua. 1909, xuất 
bản lần thứ 3; "Từ tự vệ chuyển sang tấn công". Xanh Pê-téc-bua. 
1910; "Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác". Xanh Pê-téc-bua. 
1908; "Phê phán các nhà phê phán ở nước ta”. Xanh Pê-téc-bua. 
1906; "Bàn về sự phát triển của quan điểm nhất nguyên về lịch 
sử". Xanh Pê-téc-bua. 1908, và những tác phẩm khác của tác giả 
đó. Ar-tô-mi-ô La-bri-ô-la: "Về vấn đề quan điểm duy vật về lịch 
sử". Xanh Pê-téc-bua. 1898. Của cùns tác giá đó: "Chủ nghĩa duy 
vật lịch sử và triết học". Xanh Pê-téc-bua. 1906. Ph. Mê-rinh: "Về 
chủ nghĩa duy vật lịch sử". Xanh Pê-téc-bua. 1906 (xuất bản ở 
hai nhà xuất bản: "Giáo dục" và "Chiếc búa"). Cững của tác giả 
đó: "Truyền thuyết về Lê-xinh”. Xanh Pê-téc-bua. 1908 (Tri 
thức"). Xem cả 6. Aøi-đle (không phải là người mác-xít): "Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản. Lịch sử, lời nói đầu, chú thích". Xanh 
Pê-téc-bua. 1906. Xem cả "Chủ nghĩa duy vật lịch sử". Xanh Pê- 
téc-bua. 1908, đây là tập sưu tầm một số bài của Ăng-ghen, Cau- 
xky, La-phác-gơ và nhiều tác giả khác. L. Ác-xen-rốt: "Khái luận 
về triết học. Trả lời các nhà triết học phê phán chủ nghĩa duy vật 
lịch sử”. Xanh Pê-téc-bua. 1906. Những việc làm sai lệch chủ 
nghĩa Mác một cách đáng tiếc do Đít-xo-ghen mắc phải đã được 
ông E. Untermam cố ý bảo vệ: "Die logischen Mãngel des 
engeren Marxismus". Mũnchen. 1910 (753 trang— một cuốn sách 
rất dày nhưng không nghiêm túc) Hueo Rieke: "Die 
philosophische Wurzel des Marxismus" trong "Zeitschrift fũr die 
øesamte Staatswissenschaft”, 62. Jahrgang, 1906, 3. Heft, 5S. 407 - 
432, đây là một công trình đáng chú ý của một người phản đối 
những quan điểm của Mác, ông đứng trên quan điểm duy vật để 
chứng minh rằng những quan điểm của Mác là chặt chẽ về mặt 
triết học.  BPenno Erdmann: "Die philosophischen Voraus- 
setzungen đer materialistischen Geschichtsauffassung" trong 


106 VI Lê-nĩm 


"Jahrbuch fũr Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft" 
(Schmollers Jahrbuch). 1907, 3. Heft, 5. 1 - 56, cuốn này đưa ra 
những công thức rất bổ ích về một số nguyên lý căn bản của 
chủ nghĩa duy vật triết học của Mác, và cũng là một quyển sách 
tập họp những ý kiến phản đối nêu ra theo tỉnh thần của chủ 
nghĩa Can-tơ và chủ nghĩa bất khả tri nói chung. Ñ. Sfamwmnler 
(người thuộc phái Can-tơo): "Wirtschaft und Recht nach der 
materialistischen Geschichtsauffassung". Xuất bản lần thứ 2. 
Lai-pxích. 1906. Vôn-frman (cũng thuộc phái Can-to): "Chủ nghĩa 
duy vật lịch sử”, bản dịch ra tiếng Nga, 1901. Phoóc-len-ẩơ (như 
trên): "Can-tơ và Mác". Xanh Pê-téc-bua. 1909. Cũng xem cả 
cuộc tranh luận giữa A. Bô-gđa-nốp, V. Ba-da-rốp, v.v. ("Khái 
luận về triết học mác-xít”, Xanh Pê-téc-bua. 1908. A. Bô-gẩa-nốp: 
"Sự khốn cùng của một bái vật giáo vĩ đại". Mát-xcơ-va. 1909, 
và các tác phẩm khác) và V. I-lin ("Chủ nghĩa duy vật và chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phán". Mát-xcơ-va. 1909). Về vấn đề 
chủ nghĩa duy vật lịch sử và luân lý: C. Caw-xky: "Luân lý học 
và quan niệm duy vật về lịch sử". Xanh Pê-téc-bua. 1906, và 
nhiều tác phẩm khác của Cau-xky. Rồi xem Boudin: "Das 
theoretische S5ystem von K. Marx". Stuttg. 1909. (L. B. Bu-đim: 
"Hệ thống lý luận của C. Mác, xét theo quan điểm phê phán 
hiện đại”, dịch từ tiếng Anh, dưới sự chủ biên của V. Da-xu-lích. 
Xanh Pê-téc-bua. 1908). Hermann Gorter: "Der historische 
Materialismus”, 1909. Trong số những tác phẩm phản đối chủ 
nghĩa Mác, chúng tôi xin kể: Tu-gan - Ba-ra-nốp-xki: "Những cơ sở 
lý luận của chủ nghĩa Mác". Xanh Pê-téc-bua. 1907. X. Prô-cô-pô-vích: 
"Góp phần phê phán Mác". Xanh Pê-téc-bua. 1901. Harnacher: 
"Das philosophisch - ökonomische System des Marxismus" 
(Lpz. 1910, 730 trang, tập sưu tâm những đoạn trích dẫn). 
V. Dôm-bác-tơ: "Chủ nghĩa xã hội và phong trào xã hội trong thế 
kỷ XIX”. Xanh Pê-téc-bua. Max Adler (người thuộc phái Can-tơ): 
"Kausalität und Teleo-ogie" (Wien. 1909: "Marx-Studien") và 
"Marx als Denker'". 


Các Mác 107 


Tác phẩm của nhà duy tâm thuộc phái Hê-ghen Giơ. 
GenHile: "La philosophia di Marx" (Pisa. 1899) đáng được chú ý. 
Tác giả nêu lên một số phương điện quan trọng của phép biện 
chứng duy vật của Mác, mà phái Can-tơ, phái thực chứng luận, 
v.v., thường không thấy. Xem cả Léøy: "Feuerbach" —nói về 
một tiền bối của Mác. "Cuốn sách tóm tắt chủ nghĩa Mác". Xanh 
Pê-téc-bua. ("Sự nghiệp") 1908, của Tséc-w+z-sép là một cuốn sưu 
tầm bổ ích về những đoạn trích dẫn trong nhiều tác phẩm của 
Mác. Những sách viết về học thuyết kinh tế của Mác thì có: 
C. Cau-xky: "Học thuyết kinh tế của Mác" (xuất bản nhiều lân 
bằng tiếng Nga); của cùng một tác giả: "Vấn đề ruộng đất", 
"Cương lĩnh ÉẾc-phuya" và nhiều cuốn sách mỏng khác. Xem cả 
Béc-stanh: "Học thuyết kinh tế của Mác". Quyển 3 bộ "Tư bản" 
(bản dịch ra tiếng Nga, 1905); Ga-bri-en Đê-øïin: "Tư bản" (trình 
bày quyển I của bộ "Tư bản”, bản dịch ra tiếng Nga, 1907). 
Trong chủ nghĩa Mác thì về vấn đề ruộng đất, đại biểu cho cái 
gọi là phái xét lại là E. Đz-ơíf: "Chủ nghĩa xã hội và nông 
nghiệp" (bản dịch ra tiếng Nga, Xanh Pê-téc-bua. 1902). Xem 
V. I-lin phê phán chủ nghĩa xét lại trong: "Vấn đề ruộng đất”, phần 
I. Xanh Pê-téc-bua. 1908. Cũng xem V. ”-lin: "Sự phát triển của 
chủ nghĩa tư bản ở Nga". Xuất bản lần thứ 2, Xanh Pê-téc-bua. 
1908, và của cùng tác giả đó: "Những bài nghiên cứu và bình luận 
về kinh tế". Xanh Pê-téc-bua. 1899. V. ï-Jn: "Những tài liệu mới 
về những quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản trong nông 
nghiệp", thiên I. 1917. Áp dụng, có đôi chỗ bị sai lệch, những 
quan điểm của Mác để phân tích những tài liệu mới nhất về 
những vấn đề ruộng đất ở Pháp, thì xem Compère-Morcl: "La 
quesftion agraire et le socialisme en France". Paris. 1912 (455 tr.). 
Phát triển những quan điểm kinh tế của Mác để phân tích những 
hiện tượng mới nhất của đời sống kinh tế thì xem Hữn-phéc-ẩin: 
“Tư bản tài chính". Xanh Pê-téc-bua. 1911. (Tác giả có những ý 
kiến rất sai về học thuyết giá trị; Cau-xky đã phê phán những 


108 V. ]I. Lê-nĩm 


ý kiến sai đó trong tờ "Neue Zeit": "Gold, Papier und Ware” — 
"Vàng, giấy bạc và hàng hóa" —30, I; 1912, S. 837, 886). V. I-lin: 
"Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản", 
1917. Về những điểm cơ bản, P. Ma-xlốp đã xa rời chủ nghĩa 
Mác: "Vấn đề ruộng đất" (2 tập) và "Lý luận về sự phát triển 
của nền kinh tế quốc dân" (Xanh Pê-téc-bua. 1910). Xem Cau-xky 
phê phán một số những sai lầm đó, trong tờ "Neue Zeit”, XXIX, 
1, 1911, bài: "Chủ nghĩa Man-tuýt và chủ nghĩa xã hội". 

Việc đứng trên quan điểm "thuyết hữu dụng giới hạn" để 
phê phán học thuyết kinh tế của Mác là việc rất phổ biến trong 
các giáo sư tư sản: Bølmm-Bzøerk: "Zum Abschluss des Marxschen 
Systems" (Brl. 1896 trong "Staatswiss. Arbeiten', Festgabe fũr 
K. Knies). Có một bản dịch ra tiếng Nga: Xanh Pê-téc-bua. 1897, 
"Lý luận của Mác và sự phê phán lý luận đó”, và của cùng tác giả 
đó: "Kapital und Kapitalzins", xuất bản lần thứ 2, Insbr. 1900 - 
1902, 2 tập (“Tư bản và lợi nhuận”. Xanh Pê-téc-bua. 1909). Xem 
thêm: K/ekes: "Wert und Tauschwert" (1899); öø. Borfkietuicz: 
"Wertrechnung u. Preisrechnung ¡im Marxschen S5ystem'" 
(Archiv f. Sozialw.„ 1906 - 1907); Leo ø. Buch: "Ùber die Elemente 
đd. polit. Ökonomtie. I. Th. Die Intensität d. Arbeit, Wert u. Preis" 
(cũng xuất bản cả bằng tiếng Nga). Căn cứ vào quan điểm của 
Mác để phê phán Bôm-Ba-véc, xem Hij#£rdins: "Böhm-Bawerks 
Marx-Kriik" ("Marx-Studien'", Bd. I. Wien, 1904) và trong 
những bài ngắn trên tờ "Neue Zeit". 

Về vấn đề hai khuynh hướng chủ yếu trong việc giải thích 
và phát triển chủ nghĩa Mác —xu hướng "xét lại” và xu 
hướng cấp tiến ("chính thống"), xem E. Béc-sfanh: "Những 
tiền đề của chủ nghĩa xã hội và những nhiệm vụ của Đảng 
dân chủ - xã hội" (nguyên bản tiếng Đức, Stuttg. 1899; bản 
dịch ra tiếng Nga, "Chủ nghĩa duy vật lịch sử" Xanh Pê-téc-bua. 
1901. "Những vấn đề xã hội", Mát-xcơ-va. 1901); cũng 
xem của cùns tác giả đó: "Thử bàn về lịch sử của chủ nghĩa 


Các Mác 109 


xã hội và lý luận về chủ nghĩa xã hội". Xanh Pê-téc-bua. 1902. 
C. Cau-xkụ đã phản đối lại trong cuốn: "Béc-stanh và cương lĩnh 
dân chủ - xã hội" (nguyên bản tiếng Đức, Stuttg. 1899. Bản dịch 
ra tiếng Nga: 4 lần xuất bản, 1905 - 1906). Những tác phẩm 
tiếng Pháp viết về chủ nghĩa Mác có: Jules Guesde: "Quatre ans 
de lute des classes, "En garde”, "Questions đhier et 
daujourdhui" (Paris, 1911); P. Laƒfareuc: "Le déterminisme 
économique de K. Marx" (Paris, 1909). Amt. Pannekoek: "Zwel 
Tendenzen in der Arbeiter-Bewegung”. 

Về lý luận mác-xít trình bày tích lũy tư bản, có một tác phẩm 
mới của Rosa Luxemburs: "Die Akkumulation des Kapitals" 
(Brl. 1913) và cuốn sách của Offo Bauer phân tích việc Lúc-xăm-bua 
giải thích sai lý luận của Mác: "Die Akkumulation des 
Kapitals" (Neue Zeit, t. 31, 1913, I 5. 5. 831 u. 862). 
Eckstein trong tờ "Vorwärts”, 1913 và Panriekoek trong "Bremer 
Bũrger-Zeitung”, 1913. 

Trong số những tác phẩm tiếng Nga viết đã lâu về Mác có: 
B. Tsi-fsê-rim: "Những người xã hội chủ nghĩa Đức" trong "Văn 
tập tri thức quốc gia" của Bê-dô-bra-dốp, Xanh Pê-téc-bua. 1888, 
và "Lịch sử các học thuyết chính trị", phần 5. Mát-xco-va. 1902, 
tr. 156. Di-be trả lời trong tác phẩm: "Những nhà kinh tế 
Đức dưới con mắt của ông Tsi-tsê-rin" trong "Toàn tập", t. II, 
Xanh Pê-téc-bua. 1900. L. Xiô-nim-xki: "Học thuyết kinh tế 
của C. Mác”. Xanh Pê-téc-bua. 1898. N. Di-be: "Đa-vít Ri-các-đô 
và C. Mác với những công trình nghiên cứu của hai ông trong 
lĩnh vực kinh tế - xã hội". Xanh Pê-téc-bua. 1885 và "Toàn tập”, 
2 tập, Xanh Pê-téc-bua. 1900. I. Cau-pizman ([. C—n) đã bình 
luận bộ "Tư bản" trong tờ "Truyền tin châu Âu", 1872, số 5; bài 
bình luận này đáng được chú ý vì trong lời bạt viết cho lân xuất 
bản thứ 2 bộ "Tư bản", Mác cho rằng bài đó trình bày đúng đắn 
phương pháp duy vật lịch sử của mình, và đã trích dẫn những 
bình luận của I. C—n. 


110 VI Lê-nĩm 


Ý kiến của những người dân túy Nga về chủ nghĩa Mác: N. C. 
Mi-khai-lốp-xki phát biểu trong "Của cải nước Nga”, 1894, số 10; 
1895, số 1 và 2, sau được in lại trong Toàn tập của ông, nhân 
"Những ý kiến phê phán" của P. Xtơ-ru-vê (Xanh Pê-téc-bua. 
1894), tác phẩm này của Xtơ-ru-vê được C. Ti-lín (V. I-lin) căn cứ 
vào quan điểm mác-xít mà phân tích trong "Những tài liệu để nói 
rõ sự phát triển kinh tế ở nước ta" (Xanh Pê-téc-bua. 1895, bị 
kiểm duyệt hủy bỏ), tác phẩm này sau được ¡in lại trong V. I-lin: 
"Trong 12 năm". Xanh Pê-téc-bua. 1908. Vẫn trong số những tác 
phẩm của những người dân túy: V. V.: "Những phương hướng 
của chúng ta". Xanh Pê-téc-bua. 1892. Của cùng một tác giả: "Tù 
những năm 70 đến những năm 900”. Xanh Pê-téc-bua. 1907. N¡- 
cô-lai-ôn: "Lược khảo về kinh tế xã hội ở nước ta sau cải cách". 
Xanh Pê-téc-bua. 1893. V. Tséc-nốp: "Chủ nghĩa Mác và vấn đề 
ruộng đất". Xanh Pê-téc-bua. 1906. Của cùng một tác giả: "Nghiên 
cứu triết học và xã hội học". Xanh Pê-téc-bua. 1907. 

Ngoài những người dân túy, còn có: N. Ca-rê-ép: "Những 
bài nghiên cứu cũ và mới về chủ nghĩa duy vật lịch sử". 
Xanh Pê-téc-bua. 1896. Xuất bản lần thứ 2, năm 1913, dưới nhan 
đề: "Phê phán chủ nghĩa duy vật kinh tế". Ma-xa-rích: “Cơ sở 
triết học và xã hội học của chủ nghĩa Mác". Mát-xcơ-va. 1900. 
Crốt-sơ: "Chủ nghĩa duy vật lịch sử và kinh tế học mác-xít". 
Xanh Pê-téc-bua. 1902. 

Muốn đánh giá đúng đắn những quan điểm của Mác, tuyệt 
đối phải đọc những tác phẩm của người cùng tư tưởng và 
người cộng tác gần gũi nhất của Mác là Plri-đrích Ăng-ghen. 
Không thể nào hiểu được chủ nghĩa Mác và trình bày đầy đủ 
được chủ nghĩa Mác, nếu không chú ý đến íoàn bộ những tác 
phẩm của Ăng-ghen. 

Tác phẩm đứng trên quan điểm vô chính phủ để phê phán 
Mác, xem V. Tséc-kê-đốp: "Học thuyết Mác". Xanh Pê-téc-bua. 
1905, 2 phần; V. Tê-ke: "Thay cho một cuốn sách". 


Các Mác 111 


Mát-xcơ-va. 1907. Người công đoàn chủ nghĩa Xô-ren. "Khái 
luận xã hội về kinh tế học hiện đại". Mát-xcơ-va. 1908. 


